Đức ĐALAI LAMA đời thứ XIV 


Cảnh CIới Đức Mạn Thủ 


The Sprrit of ManJushri 


Thư Viện Nalanda — Nalanda Library 
Vietnamese Online Tibetan Buddhist Ressources 
Án Bản Điện Tử - 2008 


Thư Viện Nalanda - V7eínamese Nalanda Library 
http://nalanda.batnha.org 


ẤN BẢN ĐIỆN TỬ 
SÁCH ẤN TỒNG - KHÔNG BÁN 


copyright © His Holiness the Dalai Lama 14” 1998 
Vietnamese translation © Hồng Như Thubten Munsel 2008 


Tùy nghi phổ biến trên mạng Internet 
với điêu kiện giữ nguyên nội dung và không bán. 


Muốn in sách ấn tống, xin vui lòng liên lạc về 
banbIientap(batnha.org 


Nguyên bản Anh ngữ: The Spirit oƒ Manjushri, 

đức Đalai Lama thuyết giảng tại New York City năm 1998, 

đánh máy và lưu trữ tại: 
http://www.lamayeshe.com/otherteachers/hhdl/manushr1/man1ushri.shtml 


Hồng Như Thubten Munsel chuyền Việt ngữ tháng § năm 2007, 
VỚI SỰ đồng thuận của Nick Ribush. 


Bìa trước: Tranh phát họa đức Mạn Thù, họa sĩ Kelsang Wangmo. 


Khi nói đến Phật Pháp, ta nên biết chữ Pháp ở đây có nghĩa là 
Pháp cứu cánh, là niết bàn. Vậy muốn hiểu về Phật giáo thì phải 
hiểu chính xác về pháp diệt và về niết bàn giải thoát. Phương pháp 
tu nào có khả năng hóa giải vọng tâm và phiền não thì phương 
pháp đó mới đúng là Phật Pháp, còn pháp nào không có khả năng 
hóa giải vọng tâm phiền não thì không phải là Phật Pháp. 

Đặc điểm của Phật Pháp là gì? Là pháp tu dựa trên ý thức biết 
rõ vọng tâm và phiền não mới thật là kẻ thù của mình. Toàn bộ 
phương pháp hành trì đều nhằm vào sự phá bỏ phiền não. Còn 
việc tìm cầu kiếp tái sinh thuận tiện, tìm cầu chuyện toản hảo 
trong đời sống, nhân duyên mang lại thọ mạng tốt đẹp, tất cả 
những điều này đương nhiên đều là việc thiện, nhưng không thể 
xem là mục tiêu tối hậu của Phật tử. Mục tiêu và tâm nguyện của 
Phật tử phải là giải thoát khỏi toàn bộ sinh tử luân hồi. 

Vì toàn bộ cõi sinh tử luân hôi này, thực chất chỉ toàn điều bất 
như ý, và vì giải thoát luân hồi mới thật đáng mong cầu, cho nên 
người tu cần phát tâm buông xả sinh tử, cầu giải thoát luân hồi. 
Tâm này còn được gọi là tâm buông xả. Đề có thể phát khởi tâm 
nguyện thoát khổ sinh tử, người tu cần phải hiểu ít nhiều về niết 
bàn giải thoát. Muốn hiểu về niết bàn giải thoát, phải biết sau khi 
giải thoát sẽ như thế nào. Và muốn biết điều này thì phải thấy rằng 
vọng tâm phiền não có thê triệt bỏ khỏi tâm thức. Ở đây, hiểu về 
tánh không là điều không thê thiếu. 


4 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thủ 


Nói chung, khái niệm giải thoát — còn gọi là moksha — nhiều 
tôn giáo khác cũng có nói đến. Ví dụ như truyền thống tôn giáo 
Ấn Độ cô gọi là Số Luận [Samkhya] có giải thích về khái niệm 
giải thoát một cách chỉ li phức tạp. Thuyết Số Luận nói đến hai 
mươi lăm đối tượng của nhận thức [gọi là 25 đế -ND], đều là 
những sắc thái hiện hành của bản thể nguyên sơ. Khi tất cả mọi 
sắc thái này tan vào bản thể nguyên sơ, lúc ấy phiền não tận diệt, 
đạt giải thoát chân chính. Ngoài ra, Kỳ na giáo thời Ấn Độ cổ 
cũng có nói về giải thoát, cho rằng đây là một cõi thanh tịnh, các 
bậc giác ngộ chuyền sinh về chốn ấy, như vậy gọi là giải thoát. 

Phật giáo khác với những tôn giáo khác ở chỗ Phật giáo nói 
rằng muốn hiểu đúng về giải thoát thì phải thâm hiểu tánh không. 
Trung Quán Luận của ngài Long Thọ có một câu kệ rất cô đọng, 
nêu rõ tri kiến của ngài về giải thoát. Ngài Long Thọ nói rằng bao 
giờ dòng luân chuyển của nghiệp và phiền não tận diệt thì đó là 
giải thoát. Nghiệp và phiền não tận diệt ở đây không phải diệt vì 
vô thường có sinh có diệt, mà vì chủ động áp dụng pháp tu. Sinh 
tử luân hồi do nghiệp mà có. Nghiệp do phiền não tham, sân, sỉ 
v.v... làm chất xúc tác sinh ra. Phiền não sinh từ nền tảng của nhận 
thức sai lầm về thực tại, đặc biệt là khuynh hướng phóng đại của 
nhận thức. Nhận thức sai lầm về thực tại thì lại được sinh ra từ 
vọng niệm vô minh căn bản, luôn thấy sự vật có tính chất cố định 
thường còn. Đây là cái được gọi là khái niệm phân biệt, trong cái 
nghĩa không ngừng phân biệt tạo tác. Tâm phân biệt này, còn 
được gọi là vọng-tâm-căn-bản, chỉ có thể diệt tận gốc rễ nhờ trí 
tuệ chứng tánh không, nhìn rõ hư vọng, thấu suốt được chân 
tướng của thực tại. 

Câu chót trong đoạn kệ nói trên có thể được đọc thành hai 
cách, hoặc là nói khái niệm phân biệt tận diệt zở tuệ giác tánh 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù + Š 


không, hoặc là nói tận diệt vào rong tánh không. Khi nói diệt nhờ 
tuệ giác tánh không, như vậy có nghĩa là nhờ phát triển tuệ giác 
chứng tánh không mà làm cho khái niệm phân biệt tận diệt. Còn 
khi nói diệt vào trong tánh không, như vậy có nghĩa là chính trí 
tuệ trực nhận chân tánh của tâm là điều khiến cho vọng tâm tan rã. 
Có thể nói rằng chính tâm tự thanh tịnh hóa tâm. 

Suy xét cho tận tường sẽ thấy giải thoát thật ra chỉ là một trạng 
huống tâm thức, là chân tánh của tâm. Chân tánh của tâm là tánh 
không của tâm, có khi được gọi là “tánh tịnh niết bàn”. Tánh 
không của tâm là tâm đạt đến trạng huống thanh tịnh mọi vọng 
tâm ô nhiễm, đó chính là niết bàn, là moksha. 

Kinh Phật nói đến bốn loại niết bàn. Thứ nhất là tánh tịnh niết 
bàn, ứng vào với tánh không của tâm. Nói cho chính xác, vì có 
tánh tịnh niết bàn làm nền tảng nên tâm mới có thể giải thoát 
được. Ba niết bàn còn lại là hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn và vô 
trú niết bàn. 

Khái niệm bình đăng giữa luân hồi và niết bàn, phái Sakya có 
nói đến khi giải thích về tánh không, bình đẳng ngay từ những 
hợp thể vật lý như chiếc bình v.v... Tuy vậy, ý nghĩa thật sự của 
sự bình đăng giữa luân hồi và niết bàn phải nằm ở chân tánh của 
tâm. 

Điểm then chốt của mười hai chi duyên khởi là phải hiểu rõ sự 
khác biệt giữa vô minh và các chị còn lại của bánh xe luân hồi. Có 
một mối tương quan nhân quả, khi diệt được vô minh thì sẽ diệt 
toàn bộ bánh xe luân hồi. Kinh Phật nói rằng khi thuyết về mười 
hai nhân duyên, Phật nêu ra 3 điểm trọng yếu: 


' đọc thêm Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh của đức Đalai Lama thuyết 
giảng, chương I1, Thành Tựu Đạo Quả. 


6 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


1. Vì điều này hiện hữu, nên điều kia hiện hữu. Nói vậy có 
nghĩa là bất cứ điều gì, đã là nhân tạo sinh điều khác thì chắc chắn 
phải có hiện hữu. 

2. Vì điều này khởi sinh, nên điều kia khởi sinh. Nói vậy có 
nghĩa là bất cứ điều gì, đã là nhân tạo sinh điều khác thì không 
những phải hiện hữu, mà còn phải là quả, từ nhân khác sinh ra. 
Không có điều gì không nhân sinh ra mà lại có khả năng tạo sinh 
vật khác. Tất cả mọi sự đều chỉ là vô thường sinh diệt. 

3. Vì có vô minh nên hành khởi sinh. Nói vậy có nghĩa là bất 
cứ điều gì, đã là nhân tạo sinh việc khác, không những chính điều 
ấy phải có hiện hữu, phải là vô thường sinh diệt, mà còn phải có 
sự tương ưng giữa nhân và quả. Lấy ví dụ cảnh sống trong cõi 
luân hồi, giữa vô minh căn bản và sinh tử luân hồi phải có sự 
tương ưng. Vì sinh tử luân hồi là điều không ai mong cầu, cho nên 
vô minh, là nhân tạo ra sinh tử luân hồi, cũng là điều không ai 
mong cầu. Điều đức Phật muốn nói ở đây, đó là mặc dù mọi người 
đều có khuynh hướng tìm cầu hạnh phúc, nhưng vì vô minh nên 
cứ mãi tạo nhân gây khổ đau cho chính mình. Vô minh chính là 
gốc rễ buộc thắt ta vào luân hồi sinh tử. 

Đề luận về ba điểm trọng yếu này, ngài Vô Trước trong bộ A 
TÌ Đạt Ma [ADhidharmasamuccaya, The Compendium öoƒ 
Knowledge] có nhận xét rằng ba điểm này ứng vào với ba điều 
kiện”. Thứ nhất, khác với mọi tôn giáo khác, Phật giáo giải thích 
thế giới được tạo sinh từ chuỗi nhân quả chứ không phải do đắng 
vạn năng nào tạo ra. Thứ hai, đã là nhân tố tạo sinh sự vật thì nhân 
tố đó phải là một hiện tượng vô thường sinh diệt. Dựa vào đó, 


° tiếng Anh: three conditions. Chữ conditions này còn có thể gọi là 
"duyên". Bản tiêng Anh không thây nhắc đên điêu kiện thứ ba. 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù +>= 7 


ngài Vô Trước nói rằng đức Phật phủ nhận kiến giải của các 
truyền thống tôn giáo khác, cho rằng thế giới vật lý được tạo sinh 
từ một nhân tố thường còn. Ví dụ như trong thuyết Số Luận, bản 
thể nguyên sơ được định nghĩa là một hiện tượng thường còn 
nhưng lại được xem là nhân tố tạo sinh vũ trụ. Đây là điều đức 
Phật phủ nhận. 

Chuỗi nhân quả phải được hiểu như vậy. Bấy giờ phân mười 
hai nhân duyên thành ba loại: phiền não, nghiệp, khổ cùng nhân 
tạo khổ. Giáo pháp mười hai nhân duyên này được gom lại cô 
đọng trong sách "Tiếng Lời Mẫu Nhiệm của Đức Mạn Thù" [The 
Sacred Ifords oƒ Man7usri] do đức Đalai Lama đời thứ năm soạn 
thảo. 

Đức Đalai Lama đời thứ năm nói rằng khi xét về quá trình tái 
sinh thiện đạo, ví dụ thọ sinh cõi người, thì gốc rễ của kiếp tái 
sinh này chính là vô minh căn bản, là chỉ thứ nhất trong mười hai 
chi duyên khởi. Vô minh tác động thành việc làm — là việc thiện 
nếu sinh cõi người. Đây chính là chỉ thứ hai trong mười hai chỉ 
duyên khởi, gọi là tác ý, là hành nghiệp, phát xuất từ vô minh. 

Chi thứ ba, thức, được chia hai thành "thức nhân" và "thức 


An! 


quả". "Thức nhân" là thức phát sinh đồng loạt với hành nghiệp. 
Phân nửa đầu của chi thứ ba được gọi là "nhân đây", là cái nhân 
đầu tiên thật sự làm lực đây hành nghiệp vào quá trình nhân quả. 
Vô minh căn bản là yếu tô thúc đây chính, tiếp theo còn một số vô 
minh đồng loạt hiện hành, ví dụ như vô minh không biết luật nhân 
quả, v.v... Loại vô minh này sẽ đưa đến cảnh thọ sinh ác đạo. 

Chi thứ hai trong mười hai duyên khởi là tác ý, là hành 
nghiệp. Nghiệp có ba loại chính: thiện nghiệp, ác nghiệp [và trung 
tính nghiệp —- ND bổ xung]. Trong trường hợp của ác nghiệp, 
không những có vô minh căn bản làm động cơ tác ý, mà còn có 


8 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


thêm vô minh không hiểu về nhân quả. Trong mọi trường hợp, 
bên dưới vẫn luôn là vô minh căn bản. Vô minh căn bản nằm ở 
sốc rễ của toàn bộ mọi mắc xích trong bánh xe luân hồi. 

Một khi việc đã làm, nghiệp đã tạo, thì câu hỏi được đặt ra đó 
là trước khi thành quả, làm sao có thể lưu giữ tiềm năng của 
nghiệp xuyên qua các kiếp tái sinh nối tiếp trong thời gian? Muốn 
hiểu điều này, trước tiên phải biết nghiệp lưu ký như thế nào. Đây 
là một câu hỏi triết lý phức tạp. Bản thân tôi nhiều khi cũng không 
hiểu rõ, trong kinh điền triết lý Phật giáo có rất nhiều luận văn 
tranh luận về vấn đề này. Nói chung, có một điểm mà mọi tông 
phái đều đồng ý với nhau, đó là nghiệp được lưu ký lại trong dòng 
tâm thức. 

Đức Đalai Lama đời thứ năm nói rằng trong mười hai chỉ 
duyên khởi, chi thứ tám gọi là ái, chi thứ chín gọi là thủ, và chị 
thứ mười gọi là hữu, ba chi này là ba yếu tô tác động, khiến cho 
hạt giống nghiệp [nghiệp chủng] chín mùi thành quả. Ở đây, cái 
gọi là ái chính là tâm muốn tìm cầu cảm xúc dễ chịu và đồng thời 
cũng là tâm muốn xa lánh những cảm xúc khó chịu. Thủ, chi thứ 
chín, là lúc ái lên đến cao độ. Vì có ái và thủ mà có chi thứ mười 
là hữu, là lúc mà nghiệp chủng đã đến mức sung mãn chín mùi. 

Ngài Long Thọ nói rằng chính đức Phật đã dạy trong kinh điển 
rằng lão tử cũng do sinh mà có. Việc gì đã do nhân mà sinh, thì 
cũng sẽ do nhân mà diệt. Ngài Long Thọ cùng các bậc đệ tử nói 
rằng nếu sự việc do nhân tố tác động mà sinh ra thì cũng sẽ vì 
nhân tố tác động mà mắt đi. Các tông phái khác không đồng ý với 
điểm này, cho rằng diệt là pháp thường, được gọi là pháp phủ định 
đơn thuần, hoàn toản vô khẳng định, chỉ đơn thuần là sự tận diệt 
của các pháp. Ngài Long Thọ và các bậc đệ tử ngược lại nói rằng 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s 9 


pháp diệt do nhân duyên sinh ra, vì vậy vẫn có đủ chức năng tạo 
sinh pháp khác. 

Bốn chỉ tiếp theo trong chuỗi mười hai duyên khởi là danh 
sắc, lục nhập, xúc và thọ. Các chi này được gọi là quả. Danh sắc 
ứng vào với giai đoạn bào thai chớm sinh, và lục nhập ứng vào 
với giai đoạn phát triển ngũ căn. Khi khả năng giác quan phát 
triển đến mức có thể ghi nhận cảm giác thì đó là lúc luân chuyên 
đến chỉ thứ sáu là xúc, đây là lúc giác quan có thê tiếp xúc với đối 
cảnh. Phát triển thêm một bước nữa thì tiếp xúc với đối cảnh sẽ 
phát sinh ra cảm giác, và đây là thọ, chi thứ bảy. 

Gọi danh sắc là bao gồm cả kiếp thọ sinh trong cõi vô sắc. 
Chúng sinh cõi vô sắc mặc dù không có sắc, nhưng vẫn có danh. 
Tương tự như vậy, các giác quan cùng nhận thức đến từ giác quan 
trong cõi vô sắc đều nằm ở dạng tiềm năng vi tế chứ không cụ thể 
phát triển. 

Chỉ thứ mười một là sinh. Có bốn loại sinh: sinh từ biến hóa, 
sinh từ thai, sinh từ trứng và sinh từ âm thấp. Lão và tử là chỉ thứ 
mười hai. Lão không nhất thiết phải là tuổi già, mà thật ra ngay từ 
giây lúc chào đời là đã đi vào quá trình lão hóa. Có thể nói rằng 
chỉ thứ mười hai khởi đầu ngay từ giây phút chào đời. 

Trong chuỗi luân chuyển mười hai duyên khởi này, chỉ sau 
sinh là do chi trước sinh, và chi sau diệt cũng là do chi trước diệt. 
Cứ như vậy chúng ta có thể truy đến nguyên nhân tối sơ, đó chính 
là vô minh căn bản. Vì lý do đó mà chúng ta có thể nói rằng vô 
minh căn bản vốn là gốc rễ của đời sống luân hồi. 

Vô minh căn bản thực chất là gì? Các nhà tu học Phật giáo khi 
nói về vô minh thường vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Ngài Vô 
Trước cho rằng vô minh không phải là một trạng thái cố tình 


10 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


không biết, mà là không biết một cách thụ động. Tuy vậy, có 
những vị như ngài Pháp Xứng, ngài Nguyệt Xứng thì lại nói rằng 
vô minh không phải là trạng thái thụ động không biết, mà là chủ 
động: biết mà biết sai. Vậy tâm vô minh chính là tâm hư vọng 
nhìn vào thực tại mà nhìn sal, tưởng rằng thực tại có tính chất cố 
định thường còn. 

Nói tóm lại, điều cần ghi nhớ ở đây đó là tâm chấp bám vào 
hiện hữu chắc thật có tự tánh của cái tôi chính là sốc rễ của luân 
hồi. Chỉ khi nào hủy diệt tâm chấp ngã thì bánh xe luân hồi mới bị 
phá hủy. Ngài Thánh Thiên, bậc đại đệ tử của ngài Long Thọ, có 
nói trong Trung Quán Tứ Thập Luận Tụng rằng tâm thức chính là 
hạt giống của luân hồi. Chữ tâm thức ở đây có nghĩa là loại tâm 
thức chấp bám vào hiện hữu chắc thật của ngã và của vạn pháp. 
Ngài nói tiếp như sau, tất cả mọi đối tượng, mọi sự vật, đều là 
pháp mà tâm chấp bám vào. Một khi chứng được vạn pháp vốn 
không tự hữu, khi ấy có thê bắt đầu chặt bỏ quá trình phát triển 
của hạt giống luân hồi. 

Tương tự như vậy, ngài Long Thọ nói trong Thất Thập Tụng 
Không Tánh rằng cái tâm chấp bám vào sự vật do nhân duyên sinh 
như thể sự vật hiện hữu độc lập, có tự tánh, tâm đó Phật gọi là tâm 
vô minh. Từ tâm vô minh này mà phát sinh mười hai duyên khởi. 
Nếu khai mở trí tuệ thấy rõ ý nghĩa của duyên khởi thì sẽ có thể 
bắt đầu quá trình hủy diệt vòng quay mười hai duyên khởi. Đặc 
biệt là bắt đầu bằng chặt đứt sự hình thành của tâm vô minh. Một 
khi vô minh đoạn dứt, tất cả mọi chỉ tiếp theo cũng sẽ đều bị phá 
hủy. 

Nếu bây giờ chúng ta quan sát tâm thức mình trong trạng thái 
tự nhiên, sẽ thấy có một cảm nhận rất thâm sâu về sự hiện diện 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s l1 


của một cái tôi, dù trong mơ vẫn cảm nhận rõ ràng. Nếu phân tích 
cảm nhận tự nhiên của mình về cái tôi, về cái có thể được gọi là ý 
thức về cái tôi, hay ý nghĩ “tôi là”, sẽ thấy cảm nhận này có nhiều 
mức độ mạnh yếu khác nhau. Ở đây không nói đến sự chấp bám 
vào cái tôi, chỉ nói đến khái niệm về cái tôi. Có những lúc, khi mà 
chúng ta tin chắc rằng có một cái tôi hiện hữu chắc thật, lúc ấy 
cảm nhận về cái tôi sẽ trở nên rất mãnh liệt. Cảm nhận như vậy về 
cái tôi thì sẽ thấy con người này đây, cái tôi này đây, vừa tách lìa 
khỏi thân tâm, đồng thời lại vẫn dính liền đến thân tâm. Cái tôi 
này giống như là ông chủ, là người kiểm soát điều động thân tâm. 
Cái tôi như vậy kinh Phật gọi là khái niệm về cái tôi chắc thật. 

Đức Đalai Lama đời thứ năm, sau cùng đã nói rõ cái mà ngài 
gọi là bản năng chấp ngã trong một số trạng huống cảm nhận về 
ngã, thật ra nghĩa là gì. Chúng ta luôn có khuynh hướng cho rằng 
ngã chính là thân, hay là tâm. Cảm nhận về thân và tâm này mãnh 
liệt đến nỗi ta thấy thân và tâm trộn lẫn vào nhau như nước với 
sữa, hoàn toàn tan hòa trong nhau. Trên nền tảng của khái niệm về 
thân và tâm đó, ý tưởng tự nhiên về cái tôi phát sinh, như thể cái 
tôi có một hiện hữu độc lập, tự mình mang đủ mọi đặc tính. Tin 
tưởng vào một cái tôi như vậy, một hiện hữu như vậy, đó chính là 
cái được gọi là "bản năng chấp nhân ngã". 

Khi nói đến ngã, đương nhiên là có những cảm nhận về ngã 
không thể gọi là hư vọng, mê lầm. Ý tưởng tự nhiên như khi nói 
"Tôi đi", hay "Tôi về", đều có một mức độ nhận thức đúng đắn về 
cái tôi, nhờ đó mới có thể sinh hoạt bình thường. Chấp nhân ngã 
nói ở đây dựa trên cảm nhận mãnh liệt về cái tôi, tùy đối cảnh mà 
phát sinh đủ loại phản ứng tình cảm. Gặp cảnh thuận ý, lập tức 
chấp vào, bám theo, tham luyến. Gặp cảnh nghịch ý, lập tức 


12 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


chống đối, giận dữ, thù ghét v.v... Cứ như vậy, trọn chuỗi luân hồi 
phát sinh. 

Điều tôi muốn nhắn mạnh ở đây, đó là không phải bất cứ niệm 
nào về ngã cũng là vọng niệm. Phần lớn các niệm về ngã, nhất là 
các niệm bị phiền não chi phối, đều do tâm chấp nhân ngã hay 
chấp pháp ngã [chấp vào hiện hữu có tự tánh của con người hay 
của sự vật] làm cho ô nhiễm. Chính tâm chấp ngã này là điều 
khiến phát sinh các loại phiền não khác như là tham, sân v.v... 
Một niệm chấp ngã hiện là phiền não thát loạn lập tức phát sinh, 
phá hủy ngay sự an định trong tâm. Là người tu theo Phật pháp, 
điều chúng ta hướng về chính là giải thoát, là trạng thái an lạc cứu 
cánh vĩnh viễn. Cho nên mọi phiền não vọng tâm đều là kẻ thù 
chân chính, vì phiền não vọng tâm mới đích thật là thủ phạm phá 
hoại mầm căn giải thoát. 

Không những chúng ta cần thấy tính chất hủy hoại của vọng 
tâm phiền não mà còn phải thấy rõ những điều này hoàn toàn 
không đáng cho ta mong cầu. Bất cứ một ai nằm dưới quyền chỉ 
phối của phiền não đều là người đáng thương. Họ không tìm đâu 
ra được chốn an lạc, như ý. Thật sự là hễ còn nằm dưới quyền chi 
phối của phiền não là còn bị trói buộc trong sinh tử luân hồi. Nhờ 
quán về tính chất hủy hoại của vọng tâm phiền não, đồng thời 
quán sát về sức mạnh của phiền não trói cứng ta vào sinh tử luân 
hồi, mà dần dà người tu sẽ phát khởi được chí nguyện cầu giải 
thoát luân hồi. Đây chính là tâm buông xả chân chính. 

Hiểu khổ đau vốn không có gì đáng cho ta mong cầu, thấy 
được chuỗi nhân quả phát sinh từ nguyên nhân tạo khổ, nhờ vậy 
mà khởi cái tâm tìm cầu giải thoát. Khi nói đến tâm cầu giải thoát 
khổ đau sinh tử, ở đây chúng ta không nói đến khổ đau trong 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» 13 


nghĩa thường tình, mà nói đến loại khổ đau vi tế nhất, được gọi là 
hành khổ. Bao giờ ý thức được trọn vẹn tính chất khổ đau ở mức 
độ vi tế thì tâm cầu giải thoát sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tâm 
cầu giải thoát này chính là điều thường được gọi là tâm buông xả. 

Đề có thể hiểu được tận tường tính chất của khô đau, chúng ta 
cần tìm hiểu cho thật chính xác cái được gọi là vô thường, hay là 
tính chất biến chuyên sinh diệt của sự vật. Nhìn vào thế giới xung 
quanh, bao gồm cả vũ trụ lẫn thân thể của chính mình, cho đến hạt 
tử vi tế nhất, tất cả mỌI sự đều liên tục biến chuyền. Quá trình 
chuyền biến này xảy ra trong từng phút giây. Câu hỏi được đặt ra, 
đó là điều gì đã khiến cho thân thể của chúng ta và cả vũ trụ này 
đi vào quá trình chuyền biến liên tục đó? Dòng chuyền biến này 
không gián đoạn. Ngay từ trong cái nhân khiến sự việc sinh ra đã 
mang sẵn mầm mống của sự hủy diệt. Vì vậy mà nói mọi sự đều 
tùy thuộc vào nhân. 

Xét về trường hợp ngũ uấn, hợp thê của thân và tâm, ngũ uân 
cũng phải chịu quá trình sinh diệt liên tục này, nhân của ngũ uấn 
là nghiệp và phiền não, còn nghiệp và phiền não thì lại từ vô minh 
căn bản mà ra. Xét cho cùng, chính vô minh căn bản là nguyên 
nhân tạo sinh tất cả mọi quá trình biến chuyên sinh diệt này. 

Cho nên ta cần quyết liệt với vô minh căn bản. Bằng cách 
nào? Chỉ có một cách duy nhất, khai mở trí tuệ chứng biết vô ngã 
của con người và của sự vật [nhân vô ngã và pháp vô ngã|. Vô 
minh căn bản là tâm chấp vào hiện hữu có tự tánh của sự vật. Vì 
vậy, chỉ khi nào vận dụng trí tuệ soI rõ cái thấy đó là sai lầm vô 
căn cứ, vạch rõ tâm vô minh băng cách nào chấp vào nhân ngã và 
pháp ngã, có như vậy mới có thể bắt đầu phá vỡ vô minh. Khi ấy 
mới có thê hiểu được lời của ngài Nguyệt Xứng nói trong Iợng 


14 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Thích Học [Pramanavarfiikaj rằng hiểu vô thường thì hiểu khổ; 
hiểu khổ thì hiểu vô ngã. 

Chúng ta cũng có thể suy nghĩ như sau: hiện hữu độc lập có tự 
tánh và không độc lập, không có tự tánh là hai điều hoàn toàn đối 
nghịch, không thê đồng loạt hiện hành. Trí tuệ chứng tánh không 
và vô minh chấp có tự tánh là hai điều hoàn toàn đối nghịch. Tâm 
vô minh chấp có tự tánh hoàn toàn không có nền tảng [thực tại] 
vững chắc nào cả, trong khi đó trí tuệ chứng tánh không không 
những chính xác mà còn có nền tảng [luận lý] vững chắc. Vì có 
nền tảng vững chắc, nên trí tuệ này càng phát huy thì lại càng lớn 
mạnh, năng lực càng được phát triển. Hơn nữa, tâm có một tính 
chất rất đặc biệt, đó là phát triển đến một mức độ nào đó sẽ không 
cần phải dụng công nữa mà vẫn có thê tiếp tục phát triên một cách 
tự nhiên. 

Phải hiểu rằng vì trí tuệ chứng tánh không là một tính chất của 
tâm, có khả năng giữ dòng tâm thức trong thế an định, lại được 
dựa trên nền tảng vững chắc của luận lý và thực tại, vì vậy trí tuệ 
này có thể phát triển đến vô hạn. Vì nguyên nhân tạo khổ là điều 
có thể diệt bỏ, nên đức Phật nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải 
biết nhận diện tính chất của khổ đau. Bằng không, nếu như chẳng 
làm sao có thể thoát khỏi khổ đau, mà Phật lại dạy phải quán về 
Khổ, làm như vậy chăng khác nào tăng cường thói quen tự khiến 
mình sầu thảm. 

Điều này kinh Phật ví như là người bị nhốt trong tù. Nếu mê 
muội không tự biết mình đang ở tù thì chắc chắn không thể nào 
hiểu được thực tại mình đang sống và không làm sao có thể có 
được ý muốn vượt thoát vòng tù ngục. Ngay lúc người ấy hiểu ra 
mình đang ở tù, chính sự ở tù này tự nó đã là một nỗi khổ, thì khi 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 15 


ấy ước nguyện tìm kiếm tự do mới lóe lên. Rồi mới bắt đầu tìm 
cách để thoát vòng tù tội. 

Vì vậy mà sau khi Phật dạy về hai để thứ nhất đó là khổ đề và 
tập đề, [về khổ và về nguyên nhân của khối], thì lại dạy tiếp ngay 
về diệt đế và đạo đề [về sự tận diệt của khổ và về con đường dẫn 
đến sự thoát khổ]. Nếu như chỉ có hai đế đầu mà không có đề thứ 
ba và thứ tư, vậy Phật chăng lý do gì lại dạy cho chúng ta về khổ. 
Nếu không có cách nào thoát khổ, Phật không những đã dẹp hết 
mọi công phu tu hành để đắm mình trong lạc thú thế gian mà còn 
sẽ khuyên tất cả đệ tử hãy làm theo như vậy. Thế nhưng sự thật 
không phải vậy. Sự thật là sau khi nói về khổ và nguyên nhân của 
khô [khô đế, tập đé] thì Phật dạy tiếp về sự tận diệt của khổ và con 
đường dẫn đến sự tận diệt đó [diệt đề, đạo đế]. 

[Hết thời thuyết pháp thứ nhất.] 


Bây giờ tôi xin đọc tụng câu kệ tán dương đức Phật của ngài 
Long Thọ viết trong Trung Quán Luận: 

Tán dương Phật tuyệt hảo 

Là vị thầy tối cao 

Đã dạy pháp duyên sinh 

Không diệt cũng không sinh 

Không đoạn cũng không thường 

Không đến cũng không đi 

Không khác cũng không giống 

Khéo điệt mọi hỷ luận 

Là an lạc chán chính 


l6 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Hôm qua chúng ta có xem qua về tâm buông xả, hôm nay 
chúng ta sẽ nói đến tâm bồ đề. Trong bài pháp Ba Điểm Tỉnh Yếu 
Của Đường Tu Giác Ngộ, ngài Tông Khách Ba nêu ra ba điểm 
chính yếu của Phật đạo. Đó là tâm buông xả, tâm bồ đề, và tri kiến 
tánh Không. Đối với người tu theo Phật giáo, tâm nguyện mục 
tiêu cứu cánh phải là giải thoát luân hồi, và giải thoát như vậy 
được gọi là trạng huống vô cùng tốt lành. Giải thoát có hai mức 
độ. Thứ nhất là cá nhân người tu vượt thoát khổ đau và vọng tâm. 
Muốn giải thoát như vậy cần phối hợp giữa tâm buông xả và tri 
kiến tánh không. Đây là hai yêu tố chính đưa đến thành tựu giải 
thoát cá nhân ra khỏi sinh tử luân hồi. Còn sự phối hợp giữa tâm 
bồ đề và tri kiến tánh không sẽ đưa đến thành tựu giác ngộ viên 
mãn. 

Tuy vậy pháp tu lamrim có hơi khác một chút. Lamrim nói 
rằng đường tu giác ngộ là quá trình đài, đòi hỏi sự cố gắng liên tục 
nhiều đời, nhiều kiếp. Vì vậy người tu cũng cần quan tâm đến các 
bước tu sơ khởi. Mục đích của pháp tu sơ khởi là để tích tụ nhân 
duyên tạo dựng hoàn cảnh thuận tiện giúp người tu tiếp tục tu 
hành, hướng về giải thoát. Vì vậy, theo pháp lamrim, người tu cần 
hiểu rõ giá trị quí hiếm của kiếp người mà mình đang có. 

Giới hạnh thanh tịnh chính là nhân tố cho phép chúng ta đạt 
kiếp người với đầy đủ mọi yếu tố thuận tiện. Giới hạnh nói ở đây 
chủ yếu là tránh làm mười điều bất thiện, sống đời sống tự chế 
thanh tịnh. 

Nói về những yếu tố cho phép chúng ta đạt được kiếp người 
VỚI đầy đủ mọi khả năng và hoàn cảnh thuận tiện để tiếp tục fu 
giải thoát, thì căn bản của giai đoạn sơ khởi này chính là sự giữ 
giới, không làm mười điều ác. Mặc dù có thể nói rằng nguyên tắc 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» l7 


chung của luật nhân quả đó là gieo lành gặp lành, g1eo ác gặp ác, 
nguyên tắc căn bản này ai cũng thấy là điều hiển nhiên. Thế 
nhưng biết đích xác nhân nào gieo quả nào, khía cạnh vi tế của 
luật nhân quả trong Phật giáo mới là điều thật sự khó hiểu. 
Thường nói, đây là những điều vô cùng thâm mật, hạng người 
bình thường như chúng ta không làm sao có đủ khả năng suy luận, 
lý giải, hay bất cứ một phương pháp nào khác, để hiểu được tường 
tận. Chỉ những bậc giác ngộ vượt thoát mọi chướng ngại ngăn che 
trí toàn giác mới đủ khả năng thấu hiểu sự hiện hành vi tế của 
nhân quả. 

Ở đây có thê thấy rằng Phật giáo nói đến nhiều tầng thực tại, 
nhiều đối tượng của trí giác. Có loại đối tượng hiển nhiên, không 
cần lý trí vẫn có thể biết được. Lại có một loại đối tượng khác, có 
thể nói là hơi khó hiểu khó thấy hơn một chút, không phải ai cũng 
có thể thấy được mà phải vận dụng lý trí mới có đoán biết được sự 
thật. Tuy vậy, khía cạnh vi tế của nhân quả lại thuộc về loại đối 
tượng thứ ba, vô cùng thâm mật khó thấy. Ví dụ ngay lúc này đây, 
chúng ta đang có một cảm nhận nào đó, mặc dù có thê biết qua lý 
thuyết rằng cảm giác này đến từ một cái nhân nào đó, tuy vậy 
nhân ấy là nhân gì, từ đâu mà có, những điều này quá vi tế, chúng 
ta không làm sao có thể thấy được. 

Công phu hành trì nhân quả phải được đặt trên nền tảng của 
qui y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Qui y Tam bảo cần hội đủ hai 
yếu tố, một là biết sợ thọ sinh ác đạo, và hai là biết tin rằng Phật 
Pháp Tăng có đủ khả năng cứu chúng ta ra khỏi hiểm họa thọ sinh 
ác đạo. 

Điều này tức khắc đưa đến câu hỏi về tái sinh: việc gì sẽ xảy 
ra sau khi chết. Mặc dù kiếp sau là chuyện xa vời, nhưng nhìn cho 
kỹ cũng không phải là chuyện xa xôi gì cho lắm. Lẫn ranh giữa 


18 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


kiếp hiện tại và kiếp sau chỉ nằm trong hơi thở. Hơi thở đứt, kiếp 
sau bắt đầu. Vì vậy mà pháp lamrim nhắn mạnh tầm quan trọng 
của pháp quán cái chết, quán vô thường. Hôm qua, tôi có nói rằng 
quán về khổ đau ác đạo không phải là để tự tạo cho mình một tâm 
lý buồn thảm tối ám, mà thật sự là để phát khởi chí nguyện mãnh 
liệt, muốn tự bảo vệ mình không rơi vào cảnh khô như vậy. Quản 
như vậy để thấy ra rằng hễ còn trong kiếp người thì còn có khả 
năng và cơ hội đề giải thoát khỏi cảnh khổ đau này. 

Đó là phương pháp tiếp cận tổng quát trong lamrim. Tuy vậy, 
ngay trong hệ giáo pháp được gọi là lamrim đó, cũng có một vài 
cách tiếp cận hơi khác nhau một chút. Ví dụ khi tu theo pháp tu 
lamrim của Geshe Sharawa, người tu quán niệm về Phật tánh 
trong mọi chúng sinh. Đặc biệt là trong bộ Đảo Châu Trang 
Nghiêm Giải Thoát |Jewel (Ornament oƒ. Liberafionj, ngài 
Gampopa nói rằng yếu tổ nội tại cho phép người tu đạt giác ngộ, 
đó chính là Phật tánh. Còn yếu tố bên ngoài, chính là sự hướng 
dẫn của bậc đạo sư đầy đủ tánh đức. Pháp tu này đòi hỏi người tu 
phải ý thức toàn diện rằng bản thân mình, là một chúng sinh, vốn 
mang đầy đủ mọi chức năng cứu cánh của hạt giống bồ đề. Và 
nhờ vậy mà chúng ta mới có khả năng thanh tịnh hóa tâm, xóa 
mọi ô nhiễm. 

Tuy vậy, theo phương pháp của Lama Tông Khách Ba, qua cả 
hai pháp Lamrim Đại Luận và Tiểu Luận, ngài lại không mở đầu 
bằng pháp quán Phật tánh trong tâm, mà lại khởi đầu bằng tâm 
nương dựa đạo sư v.v... Thật ra chính Lama Tông Khách Ba có 
nói rõ là phương pháp tu của ngài đều dựa trên bộ luận /#ên Quán 
Trang Nghiêm [Abhisamayalamkaral của đức DI Lặc [do ngài Vô 
Trước chép lại]. Nói vậy cũng có nghĩa là nếu muốn hiểu tận 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» 19 


tường pháp tu lamrim, Phật tử cần hiểu cho thật rõ về bộ luận 
Hiện Quán Trang Nghiêm. 

Pháp tu lamrim của Lama Tông Khách Ba còn một điểm vô 
song khác, đó là khi hướng dẫn về phần phương tiện quảng đại 
của đường tu, như tâm từ bi, tâm bồ đề v.v., ngài luôn có khuynh 
hướng trích dẫn từ các bậc đạo sư như Vô Trước, Di Lạc. Còn khi 
nào nói về tri kiến tánh không thì ngài lại trích dẫn từ ngài Long 
Thọ cùng các bậc kế thừa, trích dẫn các bộ luận thuộc hệ Trung 
Quán. Tất cả những điều ngải nói đều được minh chứng, hoặc dựa 
vào kinh do chính đức Phật dạy, hoặc dựa vào các bộ luận của các 
bậc cao tăng Án Độ. Có thể nói rằng giáo pháp lamrim là chìa 
khóa mở cửa cho chúng ta vào với kho tàng Phật giáo đại thừa. 

Có lẽ tất cả quí vị đều biết, đặc điểm pháp tu lamrim của Lama 
Tông Khách Ba nằm ở chỗ pháp này mang toàn bộ mọi pháp tu 
Phật dạy ra sắp xếp lại thành một hệ thống hợp nhất dành cho ba 
loại căn cơ: sơ căn, trung căn và thượng căn. Tôi có khuynh 
hướng nghĩ rằng phương pháp phối hợp mọi pháp tu Phật dạy 
thành một hệ thống dành cho ba loại căn cơ này có lẽ đến từ 7⁄ 
Thiên Trung Quản Luận Tụng của ngài Thánh Thiên. Luận này có 
một đoạn nói rõ, rằng người tu trên đường tu giác ngộ cần đi theo 
tuần tự như sau, trước tiên phải làm thế nào cho vọng tâm đừng 
tạo tác. Nói cách khác, trước tiên phải canh chừng ba cửa thân 
khẩu ý, không để phạm điều bất thiện. Đây là bước đầu tiên. Ở 
giai đoạn này người tu chủ yếu giữ đời sống giới hạnh, tránh 
không phạm mười ác nghiệp. 

Bước thứ hai là trực tiếp phá bỏ vọng tâm, cội nguồn của mọi 
việc làm bắt thiện. Vọng tâm như hận thù, giận dữ, tham lam v.v... 
cùng với vô minh, đều là cội nguồn của việc làm bất thiện. Bước 
thứ hai là vận dụng ba pháp vô lậu học [Giới, Định và Tuệ] để phá 


20 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


bỏ vọng tâm, đặc biệt là tuệ. Tĩnh túy của pháp tu tuệ chính là 
thuần dưỡng chứng ngộ về tánh không. Và bước thứ ba là phá bỏ 
cả những tập khí do vọng tâm để sót lại. 

Khi nói về tâm bồ đề, nghĩa là tâm giác ngộ, thì nói chung 
giác ngộ có nhiều loại khác nhau. Có thể nói đến giác ngộ của 
thanh văn [Sravakas], của duyên giác, hay giác ngộ của Phật đà. 
Khi nói đến tâm bồ đề, bồ đề ở đây có nghĩa là vô thượng bồ đề, 
là giác ngộ viên mãn của đẳng Phật đà, là quả vị Phật. 

Tiếng Tây Tạng gọi bồ đề, hay giác ngộ, là byang chub. 
Nguyên nghĩa chữ này bao gồm hai phần. Một là khía cạnh thanh 
tịnh ô nhiễm. Hai là khía cạnh thành tựu trí giác. Có thể nói rằng 
ngay từ căn bản, chữ giác ngộ, byang chub, vốn mang đủ cả hai 
khía cạnh này. Nghĩa thanh tịnh tượng trưng cho trạng thái tận 
diệt mọi ô nhiễm phiền não trong tâm. Nghĩa thành tựu tượng 
trưng cho trạng thái thấy biết khắp cả, là trí toàn giác. 

Quả vị Phật gọi là quả đại giác ngộ, vì quả vị này là sự thành 
tựu mọi tánh năng bồ đề. Giải thoát của Phật thì gọi là giải thoát 
hoàn toàn, không giới hạn. Mặc dù các bậc thanh văn, duyên giác 
cũng đạt chứng ngộ về tánh không, nhưng chứng ngộ này vẫn 
chưa mang đầy đủ tất cả mọi tánh năng, trong khi đó chứng ngộ 
tánh không của Phật thì mọi tánh năng đều sung mãn, nhờ có 
được các yếu tố hỗ trợ như là tâm từ bi, tâm bồ đè. 

Nguyên văn chữ phát tâm bồ đề có nghĩa là phát khởi tâm 
hướng về giác ngộ. Nói cách khác, chữ này có nghĩa là chúng ta 
phát khởi trong tâm chí nguyện chân thành muốn đạt giác ngộ, 
không phải cho riêng bản thân, mà vì lợi ích của vô lượng chúng 
sinh. Sự phát tâm này bao gồm tính can đảm, phóng khoáng rộng 
lớn. Vì vậy mà nói tâm bồ đề chân chính bao gồm hai thành phần, 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 21 


một là động cơ tác động, là động cơ khiến chúng ta phát khởi tâm 
nguyện vì lợi ích chúng sinh. Đây là tâm nguyện động cơ từ bị, vị 
tha. Vì có tâm nguyện muốn lợi ích chúng sinh, cho nên phát khởi 
tâm nguyện tìm cầu giác ngộ. Vì vậy mà nói tâm bồ đề bao gồm 
hai phần, tâm nguyện vì chúng sinh, và tâm nguyện cầu giác ngộ. 

Mặc dù theo thứ tự thì tâm vì chúng sinh đến trước, tâm cầu 
giác ngộ đến sau. Thế nhưng khi hành trì, tôi nghĩ cần phải tìm 
hiểu xem giải thoát là gì trước. Quả vị Phật mà chúng ta hướng tới 
đó, thật ra là gì" Như hôm qua tôi có đã nhắc đến khi nói về tâm 
buông xả, chúng ta cần phải hiểu rõ tâm buông xả là gì, và giải 
thoát là gì, chỉ khi nào hiểu rõ thì lòng mong muốn đạt giải thoát 
của chúng ta mới có thể mạnh mẽ kiên định được. Tương tự như 
vậy, khi nói về tâm bô đề thì ít ra phải hiểu được thật rõ giác ngộ 
là gì, có như vậy chí nguyện cầu giác ngộ mới vững, chúng ta mới 
có đủ quyết tâm kiên trì trên đường tu. 

Cho nên kinh Phật nói rằng người tu đại thừa lý tưởng là 
những bậc bồ tát căn cơ trí tuệ siêu việt, đây là những bậc bồ tát 
nhờ có trí tuệ tánh không trước nên mới bước vào đường tu đại 
thừa. Trí tuệ tánh không không những sẽ giúp tâm nguyện vị tha 
càng thêm kiên định, thật ra, đây mới chính là nền tảng cần có đề 
đạt đến tâm nguyện vị tha. 

Cho những bậc hành giả này, trước tiên phải hiểu giác ngộ là 
gì, làm sao để giác ngộ. Muốn hiểu điều này, phải hiểu về tánh 
không. Cũng giống như trường hợp của tâm buông xả, ở đây 
chúng ta lại tìm thấy vai trò trọng yêu của chứng ngộ tánh không. 
Nói như vậy không có nghĩa là không thể phát tâm bồ đề nếu chưa 
chứng tánh không. Đương nhiên những người với tín tâm trong 
sáng mãnh liệt nơi Phật đạo vẫn có khả năng phát tâm bồ đề mà 
không cần phát huy trí tuệ thâm sâu. Chỉ bằng tín tâm, bằng niềm 


22 «+ Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


tin và lòng kính ngưỡng sâu xa nơi Phật Pháp, người tu có thê 
phát được tâm bồ đề. Tuy nhiên, tâm bồ đề như vậy sẽ không mấy 
kiên định, vẫn còn thiếu năng lực đến từ sự biết rõ biết chắc. 

Tâm bồ đề nếu phát khởi từ trí tuệ chứng tánh không, khi ấy 
người tu sẽ nhận ra rằng có cách đề thoát khỏi vòng sinh tử vô 
minh. Một khi hiểu rõ về điều này, lòng từ bi hướng về chúng 
sinh sẽ mở ra vô lượng, vì bấy giờ người tu biết rằng tất cả đều bị 
cằm tù nơi chốn khổ đau không ai mong cầu này chỉ vì [vô minh] 
không thấy được lỗi ra. 

Chìa khóa đạt tâm bồ đề nằm ở tâm đại bi. Tâm đại bi là trạng 
huống miên mật chú tâm vào nỗi khổ của chúng sinh và phát khởi 
ước nguyện mạnh mẽ muốn tất cả chúng sinh đều thoát khỏi khổ 
đau, không phải chỉ là khổ đau trước mắt, mà là tất cả mọi nguyên 
nhân tạo sinh cảnh khổ. Yếu tố chính để phát tâm đại bi, đó là chú 
tâm vào chúng sinh, và ước nguyện muốn chúng sinh thoát mọi 
khổ đau cùng nguyên nhân tạo khổ. 

Tùy theo sức mạnh của tâm đại bi mà chúng ta đến với nhiều 
loại tâm bồ đề khác nhau. Kinh Phật nêu ra ba loại tâm bồ đề: của 
vị quốc vương, của người chăn bò, hay của người lái thuyền. 
Trường hợp tâm bồ đề của người chăn bò, đó là vì lòng từ bi 
mãnh liệt nên phát nguyện đưa tất cả chúng sinh đến quả vị Phật 
rồi chính mình mới thành Phật. 

Nói vậy không có nghĩa rằng ba loại tâm bồ đề này có cao có 
thấp, chỉ là tâm đại bi phát khởi theo những hướng khác nhau mà 
thôi. Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, ngài Vô Trước 
nói rằng gốc rễ của tâm bồ đề chính là tâm đại bi. Tâm đại bi 
thường được định nghĩa là tâm nguyện muốn cho chúng sinh thoát 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» 23 


khổ đau. Còn tâm đại từ lại được định nghĩa là tâm nguyện muốn 
chúng sinh được an vui hạnh phúc. 

Kinh điển cũng có nêu ra ba mức độ của tâm đại bị. Thứ nhất 
là ước nguyện đơn thuần muốn chúng sinh thoát khổ đau. Thứ hai 
là ước nguyện nói trên được hỗ trợ với trí tuệ hiểu về vô thường 
sinh diệt của chúng sinh, trong khi đó chúng sinh lại cứ mãi chấp 
bám vảo khái niệm thường còn. Mức độ thứ ba là tâm bị không có 
đối tượng, mục tiêu, an định trong trí tuệ chứng biết tánh không 
của chúng sinh, trong khi đó chúng sinh vẫn tiếp tục chấp bám 
vào thực tại có tự tánh, cứ mãi bị ràng buộc trong sinh tử luân hồi. 
Chúng ta có thể thấy rằng tâm bi hỗ trợ bằng trí tuệ chứng tánh 
không là loại tâm bi thâm sâu nhất. 

Tất cả giáo pháp của đức Phật được trình bày nơi nhiều pháp 
môn tông phái như là Nguyên thủy hay Đại thừa, tất cả đều được 
đặt trên cùng một nền tảng đó là tâm bi. Tuy vậy vẫn có chút khác 
biệt. Tâm bị nói trong đại thừa không phải chỉ là ước nguyện 
muốn chúng sinh thoát khổ đau, để cho tâm bi có thể được gọi là 
đại bi, thì tâm này cần phải đi chung với tinh thần trách nhiệm. 
Người tu tình nguyện muốn đưa vai gánh vác trách nhiệm làm sao 
cho ước nguyện kia trở thành sự thật. Đây là đặc điểm độc đáo 
của tâm bi trong đại thừa, gọi là tâm đại bị. 

Khi nói về tâm đại bi, tôi nghĩ cần phải nhắn mạnh một điều, 
đó là tâm này không phải là lòng thương hại. Khi tâm đại bi chân 
chính phát sinh, chúng ta hoàn toàn không có chút khái niệm cao 
thấp nào cả. Còn lòng thương hại chỉ phát khởi khi chứng kiến 
cảnh bất hạnh của những người thấp kém hơn mình. Tâm đại bi 
chân chính, ngược lại, là cái tâm thấy đối tượng là những bậc tối 
thượng, như trong 7m Thi Kệ Chuyển Tâm có nói: "từ đáy lòng 
chân thật / luôn tôn kính chúng sinh / như kính bậc tối cao." 


24 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Để có thể huân dưỡng lòng bi mẫn mãnh liệt như vậy, chúng 
ta đối với chúng sinh cần có cảm giác thân thiết gần gũi. Cảm giác 
gần gũi này, không nên lẫn lộn với lòng tham ái. Cảm giác thân 
thiết gần gũi này không có tính chất thiên vị, hoàn toàn bình đẳng 
đối với tất cả chúng sinh. Tâm này không thể phát sinh khi chúng 
ta còn đối xử phân biệt giữa kẻ thù, người thân hay kẻ lạ. Chìa 
khóa khai mở cảm giác thân thiết gần gũi với tất cả nằm ở tỉnh 
thần tích cực phục vụ tất cả chúng sinh. 

Ở đây, chúng ta có thể áp dụng hai phương pháp tu. Một là 
phương pháp hoán chuyền ngã tha, tìm thấy trong các bộ luận như 
là Nhập Bỏ Đề Hành Luận. Hai là thấy chúng sinh đều là mẹ, 
hoặc là người đặc biệt thương yêu quan tâm đến ta. 

Bây giờ tôi sẽ giải thích ngắn gọn về pháp tu hoán chuyền ngã 
tha. Bước thứ nhất là huân dưỡng tâm bình đăng đối với hết thảy 
chúng sinh. Tỉnh túy của tâm bình đăng chúng sinh nằm ở ý thức 
biết rằng mình hay người khác đều mang cùng một ước nguyện 
như nhau, đó là mong cầu hạnh phúc và xa lánh khổ đau. Vậy 
chúng ta cần ý thức rằng tất cả chúng sinh nhiều như không gian 
vô tận đều giống như ta, đều tuyệt đối bình đẳng ở cái tính bẩm 
sinh cầu hạnh phúc, lánh khổ đau. Vậy mà khổ đau muốn tránh thì 
lại phải chịu, còn hạnh phúc mong cầu thì lại không có. Đó là 
hoàn cảnh chung của tất cả. 

Tương tự như vậy, ta có tiềm năng đoạn diệt khổ đau; chúng 
sinh khác cũng vậy, cũng đều có tiềm năng này. Ta có Phật tánh, 
tinh túy của giác ngộ; chúng sinh khác cũng vậy, cũng có Phật 
tánh. Ta có tiềm năng phát huy trí tuệ chứng tánh không, dù khó 
khăn đến đâu chăng nữa; chúng sinh khác cũng vậy, tuy khó khăn 
nhưng cũng đều có được tiềm năng chứng tánh không. 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s>» 25 


Một trong những điểm then chốt mà khi tu phát tâm bồ đề cần 
phải cố gắng, đó là phải huân dưỡng tâm vị tha. Nói cho đúng, 
tâm vị tha đối với người phát tâm bồ đề chính là cội rễ, là căn 
nguôồn của mọi thiện đức. Không luyện tâm thì không thể nào đạt 
được tâm vị tha này. Chướng ngại lớn nhất để luyện tâm vị tha, 
chính là các loại phiền não như hận thù, giận dữ. Cho nên người 
tu phát tâm bồ đề phải tìm cho ra phương pháp đối trị tâm sân hận. 
Ở đây cũng vậy, điều này chỉ có thể làm được nhờ tu tập, luyện 
tâm. Muốn đoạn diệt tâm sân hận, ta phải huân dưỡng tâm độ 
lượng, nhẫn nhục. Và tâm này cũng vậy, chỉ có được nhờ tu tập, 
luyện tâm. Nếu không bị thách thức, khiêu khích, nếu không có 
một kẻ thù khiến cho ta nổi phiền não sân hận, thì sẽ chẳng làm 
sao có được cơ hội để hành trì tâm nhẫn nhục, độ lượng. Nhìn từ 
khía cạnh này, có kẻ thủ lại chính là cơ hội tốt để hành trì theo 
chánh pháp, đến nỗi thay vì cảm thấy giận dữ ghét bỏ kẻ thù, ta 
cần phải mang ơn, vì kẻ thù là người cho ta cơ hội hành trì hạnh 
nhẫn. Đây là thái độ mà chúng ta cần tu tập, huân dưỡng. 

Tôi thật sự hết lòng kính phục cách suy nghĩ của các bậc đạo 
sư dòng Kadampa. Các vị nói như sau, "Tôi quí những người chê 
bai phỉ báng tôi, không quí người ngợi khen tôi, vì lời ngợi khen 
chỉ khiến tâm kiêu hãnh khinh mạn tăng thêm, trong khi đó, lời 
chê bai lại giúp tôi thấy được thiếu sót lầm lỗi của mình." Tương 
tự như vậy, các vị thường nói, "Tôi quí những nỗi trắc trở khó 
khăn, nhờ vậy giải được ác nghiệp. Nếu sống đời sống yên ồn vui 
vẻ thì bao nhiêu thiện nghiệp sẽ bị lãng phí đi cả." Thái độ sống 
như vậy phản ánh một trạng thái tinh thần lành mạnh, một cá tính 
mãnh liệt, thật sự huyền nhiệm đối với người tu theo Phật Pháp. 
Phương pháp hành trì này được gọi là hoán chuyên nghịch cảnh 
thành phương tiện tu hành. 


26 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Thay vì giận đữ thù hận kẻ thù, phải nên rãi lòng từ bi đối với 
họ mới phải. Như ngài Thánh Thiên có nói trong 7 7Öên Trung 
Quán Luận Tụng rằng chư Phật không thấy kẻ thù là kẻ thù, mà 
chính phiền não trong tâm mới là kẻ thù chân thật. Nếu hiểu chính 
xác về Phật Pháp, chúng ta sẽ thấy kẻ thù chân chính không phải 
ai khác, chỉ là phiền não trong tâm. Từ đó, khi bị người khiêu 
khích, tác hại, thay vì giận dữ, ta sẽ thấy rộng tỏa lòng từ bị đối 
với họ. Họ là người đang rơi vào cảnh ngộ đáng thương, bị khống 
chế bởi vọng tâm phiền não. 

Khi nghĩ như vậy, sẽ bắt đầu hiểu được lời Lama Tông Khách 
Ba nói trong câu nguyện "Nguyện tôi có khả năng giữ lòng can 
đảm và thái độ thân thiết đối với những ai gây hại cho tôi"; sẽ bắt 
đầu hiểu được những loại tình cảm như thế này. Đương nhiên, tôi 
không nói pháp tu này đơn giản dễ dàng. Tuy vậy, dù khó đến đâu 
chăng nữa, sự thật vẫn là hễ cô gắng luyện tâm thì sẽ có lúc quen 
thuộc với cách suy nghĩ như vậy, dần dần sẽ có được thái độ sống 
này. Như ngài Tịch Thiên có nói, nhờ vào sức mạnh huân tập, 
không có gì là không trở nên dễ dàng. 

Tôi có thể kế cho quí vị nghe kinh nghiệm bản thân tôi. Mặc 
dù tôi không thể nói rằng mình có được chứng ngộ cao siêu gì về 
tâm bồ đề hay về trí tuệ tánh không, nhưng tôi có thể trấn an quí 
VỊ rằng, qua kinh nghiệm khiêm nhượng của tôi, nhờ tu tập luyện 
tâm, nhờ liên tục huân tập, chúng ta có thể bắt đầu thấy được 
nhiều thay đổi xảy ra trong tâm. Câu chuyện của tôi như sau, có 
thể sẽ giúp ích được chút gì cho quí vị. Tôi bắt đầu nghiêm chỉnh 
hành trì theo pháp tu lamrim từ năm tôi mười lăm, mười sáu tuổi. 
Đến năm tôi hai mươi lăm, chính biến xảy ra khiến tôi phải rời 
Tây Tạng, tỊ nạn qua Ấn Độ. Khoảng năm ba mươi, tôi bắt đầu 
nghiêm chỉnh hành trì về tánh không. Nhờ miên mật hành trì tánh 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 27 


không mà tôi bắt đầu thật sự thấy rằng giải thoát, niết bàn, là điều 
có thể xảy ra. Từ đó, chí nguyện cầu giải thoát của tôi trở nên rất 
mãnh liệt. 

Tuy vậy, phải nói rằng vào thời điểm ấy, tôi vẫn nghĩ răng khi 
đạt được giải thoát, tôi sẽ có thể nghỉ ngơi một thời gian dài. Mặc 
dù rất ngưỡng phục tâm bồ đề, nhưng bản thân tôi vẫn chưa từng 
thật sự nghĩ rằng mình có thể có được tâm ấy. Tâm nguyện cầu 
giải thoát của tôi vẫn có tính chất ích kỷ. Vào khoảng ba mươi 
lăm tuổi, tôi bắt đầu nghiêm chỉnh tu tâm bồ đề. Pháp hành này 
mang đến cho tôi nhiều cảm hứng sâu xa. Hôm nay, mỗi khi nói 
đến tâm bồ đề, tôi cảm thấy tâm này rất gần gũi quen thuộc. Xin 
đừng hiểu lầm, tôi không nói mình là một vị bồ tát. Tôi cũng 
không nói rằng tôi đạt được chứng ngộ tánh không. 

Lý do nhắc đến câu chuyện này, là để chứng minh cho quí vị 
thấy sự việc vẫn hằng thay đôi; chúng ta thật sự có khả năng đạt 
kinh nghiệm thành tựu. Một điểm khác tôi muốn nói đến qua câu 
chuyện này, đó là tầm quan trọng của thời gian. Pháp hành chân 
chính, sự thay đổi chân chính, chỉ xảy ra sau một thời gian dài tu 
tập. Có sự khác biệt rất lớn giữa hiểu biết kiến thức và kinh 
nghiệm trực chứng. Hãy còn rất nhiều người lầm lẫn giữa hiểu 
biết kiến thức và kinh nghiệm chứng ngộ. 

Trước hết, phải phát triển hiểu biết nhờ học hỏi, nghe pháp 
[văn tuệ]. Sau đó, nhờ tư duy suy nghĩ nên sẽ hiểu được sâu xa 
hơn [tư tuệ]. Rồi nhờ tu tập hành trì mà biết được chắc chắn rằng 
mình có khả năng đạt đến mục tiêu, nhờ vậy được nhiều tự tín hơn 
[tu tuệ]. Nhờ tu hành miên mật, đến một lúc nào đó, sẽ đến được 
mức độ hễ có dụng công là có kết quả, có sự thay đổi xảy ra, 
nhưng nếu ngưng dụng công thì cũng ngừng thay đổi. Giai đoạn 
này được gọi là "chứng ngộ tương tự". Nếu tiếp tục tu hành thì 


28 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


chứng ngộ có dụng công sẽ chuyền thành chứng ngộ tự nhiên, vừa 
thoáng nghĩ đến là chứng ngộ tự nhiên hiện, tâm không cần cố 
gắng dụng công. Khi tâm đạt đến trạng thái luôn hướng về giải 
thoát một cách tự nhiên, ngang thời điểm đó, người tu bước vào 
đạo vị đầu tiên trong năm chứng đạo, được gọi là Tích Tập Đạo 
[hay Tư Lương Đạo]. 

Tương tự như vậy, khi đạt được tâm bồ đề một cách hoản toàn 
tự nhiên không dụng không, thì ngay thời điểm ấy, người tu bước 
vào Đại thừa, đạt Tích Tập Đạo [trong đại thừa]. Hành giả đại 
thừa khi ấy hướng về giai đoạn thứ hai của Tích Tập Đạo, rồi giai 
đoạn thứ ba, và giai đoạn cuối cùng, vào Gia Hành Đạo. Rồi trực 
chứng tánh không ở Kiến Đạo, khởi đầu bước vào mười địa bồ tát. 

Chúng ta còn cả một con đường dài trước mặt. Đừng tự làm 
hư mình với những lời hoa mỹ mật tông nói về giải thoát, giác 
ngộ, chỉ trong một đời là thành đạo. Tôi nhớ khi còn trẻ, tôi có lần 
thưa với Tathang Rinpoche, một vị sư phụ của tôi, rằng tu theo 
hiển tông sao lâu lắc khó khăn quá, may mà có mật tông. Tôi còn 
nhớ mình bị sư phụ rầy la vì đã có ý nghĩ như vậy. Thầy nói với 
tôi rằng người thích hợp tu theo mật tông phải là người nghị lực 
phi thường, cho dù phải trải qua hàng vô lượng kiếp để giác ngộ 
cũng không chùn chân, luôn sẵn sàng gánh vác. Phải như vậy, tu 
theo mật pháp mới có kết quả. Không thể vì ngại pháp hiển thừa 
xa xôi lâu lắc mà tu theo mật tông. Động cơ chọn lựa này thật vô 
cùng sai quấy. 

Vì vậy tôi thấy trong Nhập Bồ Đề Hành Luận có một đoạn vô 
cùng hay, tạo cảm hứng mãnh liệt vô bờ: 

Bao giờ không gian còn, 

Chúng sinh côn, 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» 29 


Nguyện tôi còn ở lại, 

Xua tan khổ nạn cõi thể gian". 

Người tu phải luyện trí mình như vậy, luyện tâm mình như 
vậy. Một khi có thể nuôi dưỡng lòng từ bi chân thật đối với kẻ 
thù, khi ấy chướng ngại lớn nhất trên đường tu đã được tháo gỡ. 
Đây là bước ngoặc quan trọng nhất. Chỉ như vậy, người tu mới có 
thể thuần dưỡng được lòng thân thiết gần gũi đối với hết thảy 
chúng sinh. 

Còn một điểm quan trọng không kém, là phải xét kỹ về hai 
thái độ ích kỷ và vị tha, phân tích lợi hại cho kỹ. Lo cho bản thân 
thì được những gì? Có thê nói rằng từ vô lượng đời kiếp về trước 
cho đến nay, chúng ta luôn nuôi dưỡng một cặp song sinh ác 
hiểm, đó là tâm ích kỷ và tâm chấp ngã. Có thể nói rằng chúng ta 
luôn tìm sự chở che từ cặp song sinh này. Nếu thật sự hai tâm này 
có khả năng mang hạnh phúc đến cho chúng ta, lẽ ra đã đạt hạnh 
phúc từ lâu rồi. Thời gian đã quá lâu, quá đủ. 

Suy nghĩ cho tường tận, sẽ thấy mình cứ mãi lang thang vô 
định trong bóng tối mù khơi. Phải nên thay đổi cách suy nghĩ, tìm 
tình bạn ở tâm vị tha biết thương lo cho người khác và ở trí tuệ 
chứng ngộ tánh không, thay vì làm bạn với tâm ích kỷ và tâm 
chấp ngã. Mặc dù bản thân chưa có kinh nghiệm với những điều 
này, chúng ta vẫn có thể nhìn vào tắm gương của những bậc thánh 
giả như ngài Long Thọ và các bậc cao tăng Ấn Độ trong các thời 
quá khứ. Câu chuyện của các ngài là bằng chứng giúp chúng ta tin 
vào năng lực của lòng từ bị vị tha, tin mình có đủ khả năng đảo 
ngược thói quen ái ngã để hướng tâm về người khác. 

Trong trường hợp cá nhân tôi, xét lại về cách sống của bản 
thân, tôi cảm thấy nếu tâm tôi có được chút sức mạnh nào, đều 
chẳng phải nhờ vào cái danh Đalai Lama, cũng không nhờ cái 


30 << Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


tướng tỷ kheo. Điều tạo sức mạnh cho tôi chính là tắm lòng kiên 
trì nơi hạnh vị tha, nơi tâm bô đẻ, và niềm tin kiên định nơi sự thật 
của tánh không. Tôi thấy đây mới chính là suối nguồn chân chính 
của tất cả mọi năng lực sức mạnh mà bản thân tôi có thể có được. 

Hễ càng phát triển tâm vị tha thì lại càng có khả năng phát 
triển một trái tim tốt lành và nồng âm. Tâm nguyện muốn tất cả 
chúng sinh được hạnh phúc khởi trong tâm như vậy đó. Và nhờ đó 
mà ý tưởng muốn thành Phật vì chúng sinh sẽ khởi trong tâm. 
Chưa thành Phật thì đương nhiên không thể mang lợi ích đến ai 
cả; sẽ bị trở ngại vì giới hạn của bản thân. Vì vậy, nếu thật sự 
muốn đủ khả năng mang lợi ích đến cho chúng sinh, trước hết 
phải tự giải thoát mình ra khỏi mọi chướng ngại áng ngữ trí giác, 
cùng mọi chướng ngại khác. 


[Hết thời thuyết pháp thứ hai.] 


Phật giáo có thảo luận về cái gọi là chủng tử của nghiệp. 
Chủng tử nghiệp là gì thì thật khó nói cho chính xác. Không phải 
là vật thể, cũng không phải là tâm, mà gần như là một dạng năng 
lực, tương tự như tiềm năng. Có thể nói đây là một dạng tiềm 
thức. Khi nói đến tiềm thức, có khi chúng ta hiểu tiềm thức là hạt 
giống, là tiềm năng, cũng có khi đơn thuần là dấu ấn, một điều lưu 
ký trong tâm thức khiến chúng ta có khuynh hướng hành xử theo 
một hướng nào đó. 

Có một cách giúp ta hiểu dòng nghiệp thức này được lưu giữ 
như thế nào, đó là nhìn vào hoạt động của trí nhớ. Trí nhớ giúp 
chúng ta nhớ lại một kinh nghiệm đã từng trải qua trong quá khứ. 
Có sự khác biệt giữa kinh nghiệm và trí nhớ ghi nhận kinh nghiệm 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 31 


ấy. Phải có cái gì nối kết giữa hai điều này, một loại trực giác. 
Vậy điều gì nối kết, điều gì lưu trữ nghiệp? Có tông phái cho rằng 
đó chính là tàng thức, còn gọi là a lại da thức. Có tông phái lại cho 
rằng đó chính là thức thứ sáu. 

Theo quan điểm Tây Tạng, hành giả căn cơ cao nhất là người 
dành trọn đời mình để theo đuổi Phật Pháp, sống đời ấn dật. 
Những vị này được gọi là bậc sư tử trong số các hành giả. Cũng 
có những bậc hành giả nghiêm chỉnh hành trì và tiến bộ trên 
đường đạo, đồng thời chia xẻ kinh nghiệm và trí tuệ của mình với 
người khác bằng cách sống đời sống của bậc đạo sư. 

Những pháp tu như vậy phần lớn đều là để chuyền tâm, thay 
đổi cách nhìn, thay đổi thái độ sống, mang toàn bộ quá trình 
chuyên tâm này về làm cách sông của chính mình. Tôi không nói 
những gì nêu ra ở đây, bản thân tôi đều đã thân chứng, cũng 
không nói rằng hễ biết điều gì thì sẽ thành tựu được điều ấy. Điều 
tôi muốn nói, đó là ở giai đoạn khởi đầu, chúng ta cần phải có cái 
nhìn tổng quát, phải có khái niệm chung về hướng tu của mình. 
Điều này thuộc lãnh vực hiểu biết khái niệm. Tôi nghĩ rất nên có 
cái nhìn bao quát như vậy. 

Ví dụ khi xây nhà, không thể trong một lúc xây xong ngay 
được. Muốn xây nhà, phải xây từng giai đoạn. Tuy vậy, kiến trúc 
sư vẫn phải có sẵn bản đồ toàn bộ căn nhà, phải biết rõ tuần tự xây 
cất. 

Còn câu hỏi chúng ta nên bắt đầu ở đâu, tôi nghĩ điều này tùy 
vào tâm tính của mỗi người. Có người nên bắt đầu bằng cách quán 
niệm về vô thường, về tính chất tạm bợ của đời sông: CÓ người 
nên bắt đầu bằng tánh không. Lại có người thấy sự nương dựa vào 
đẳng đạo sư dễ tạo cảm hứng và có hiệu quả hơn. Điều quan trọng 
là một khi đã thật sự bước vào đường tu thì cần phải có một 


32 << Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


phương pháp nhất quán, hàm chứa đầy đủ mọi yếu tính của đường 
tu. Phải như vậy, khi tu mới có thể dần dà tích lũy kinh nghiệm 
chứng ngộ. 

Tuy vậy, nói chung thì đường tu giác ngộ vẫn có một tuần tự 
nhất định. Giai đoạn đầu, cần chế ngự ác nghiệp do vọng tâm gây 
ra. Ở giai đoạn này, quan trọng nhất là giới hạnh, phải biết chế 
ngự bản thân không để phạm mười ác nghiệp. Có điểm tương 
đồng giữa giới hạnh và pháp luật đối với phần lớn những việc ác, 
như sát sanh, trộm cắp, tà dâm v.v... Tuy vậy, nếu xét cho kỹ, 
tránh giết người là thuận với pháp luật, thế nhưng có thuận với 
giới hạnh hay không hãy còn tùy vào động cơ của người tránh 
phạm ác nghiệp. 

Nếu vì sợ luật pháp thì dù có giữ mình không phạm ác nghiệp 
cũng chăng thể nói đó là tu theo Phật Pháp. Còn nếu tránh giết 
người không phải vì sợ luật pháp mà vì hiểu rõ giết người là ác 
nghiệp, như vậy mới là tu theo Phật Pháp. Nhưng tu như vậy cũng 
chưa phải là pháp tu thâm sâu gì cho lắm: động cơ hành động vẫn 
còn rất ích kỷ. Nếu vì quí sinh mạng của chính mình nên quí sinh 
mạng của người khác, biết rằng hại sinh mạng là điều ác bậc nhất, 
nên không giết người, có như vậy mới là tu theo Phật Pháp thâm 
sâu. Mặc dù trong cả ba trường hợp, sự việc giống nhau ở bề mặt, 
nhưng xét về động cơ hành động thì lại khác: tuân thủ luật pháp, 
tu theo Phật Pháp hay là tu theo Phật Pháp thậm thâm. 

Đời sống vốn do nghiệp và phiền não sinh ra, vì vậy vốn là vô 
minh, là khổ. Đây là hành khổ. Phải hiểu cho sâu về tác hại của 
vọng tâm. Càng thấy rõ tính tác hại của vọng tâm lại càng thấy 
chán ngán hậu quả của vọng tâm ấy. 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» 33 


Đề thấy rõ tính tác hại của vọng tâm, tốt nhất cứ hãy xét về 
kinh nghiệm bản thân. Cứ nhìn vào tâm của mình, mỗi khi phiền 
não như hận thù, giận dữ... nôi lên, lập tức tâm xáo trộn, thế quân 
bình nội tại bị phá hủy, tâm bồn chỗồn bất an. Cứ nhìn vào kinh 
nghiệm bản thân, sẽ thấy phần lớn các vẫn đề tâm lý, xáo trộn, 
khủng hoảng, đều là hậu quả của những ý nghĩ tình cảm bắt thiện. 
Nói cho đúng, tất cả mọi biến cố bạo động xảy ra trong lịch sử 
nhân loại, kế từ chiến tranh thế giới cho đến bạo động trong gia 
đình, tất cả đều là hậu quả trực tiếp của phiền não, của những cảm 
xúc tình cảm bất thiện. 

Tuy vậy nếu xét về thái độ của chúng ta đối với phiền não, sẽ 
thấy chúng ta thật không mấy ý thức về tính tác hại của phiền não. 
Ngược lại, chúng ta luôn có khuynh hướng chạy theo phiền não. 
Ví du khi gặp cảnh nguy hiểm, hay khi bị khiêu khích, chúng ta 
thường nổi giận. Cơn giận có vẻ như giúp chúng ta có đủ sức 
mạnh để đối đầu. Chúng ta hoan nghênh cơn giận, như thể cơn 
giận có khả năng che chở cho chúng ta. Sự thật là nổi giận như 
vậy sẽ mang đến đủ loại vấn đề. Trước nhất, chúng ta mất hết 
chừng mực, mất hết khả năng phán đoán. Sau nữa, thái độ hùng 
dũng mà cơn giận mang đến thường là một thứ hùng đũng mù 
quáng, sái chỗ. 

Nói đến tâm buông xả, cái gọi là tâm buông xả chân chính 
phải là tâm nguyện đạt giải thoát luân hồi. Nói về tâm bồ đề, cái 
gọi là tâm bồ đề chân chính phải là tâm nguyện đạt giác ngộ viên 
mãn để mang lợi ích đến cho chúng sinh. Những điều ngăn cản 
chúng ta thực hiện hai tâm nguyện nói trên có hai: chướng ngại 
đến từ phiền não [phiền não chướng] và chướng ngại ngăn cản trí 
tuệ [trí chướng, hay sở tri chướng]. Trực chứng tánh không là liều 
thuốc hóa giải hai chướng ngại này. 


34 << Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Nói chung, yếu tố quyết định một người có phải là Phật tử hay 
không nằm ở chỗ người ấy có qui y Tam Bảo hay không. Còn yếu 
tố quyết định có phải là Phật Pháp hay không, lại nằm ở chỗ có 
hội đủ Tứ Pháp Ấn hay không. 

Tứ Pháp Ấn là: vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn. 

Pháp ấn thứ nhất nói rằng tất cả mọi hiện tượng do yếu tố kết 
hợp, mọi pháp hữu vi, bất kế là pháp gì, đều do nhân duyên sinh 
ra, đều là vô thường sinh diệt. 

Pháp ấn thứ hai nói rằng bất cứ điều gì hễ đã từ nhân duyên ô 
nhiễm mà sinh ra thì đều mang tính chất khổ đau. 

Pháp ấn thứ ba nói rằng tất cả mọi sự đều là không, đều vô 
ngã, hay nói cách khác, đều không có tự tánh. Cái gọi là không có 
tự tánh ở đây ứng vào với khái niệm anafman, khái niệm vô ngã, 
chung cho tất cả mọi tông phái trong Phật giáo. Đương nhiên cũng 
có trường hợp đặc biệt như tông phái z/s/z„iriya cho rằng ngã có 
hiện hữu chắc thật. Nhưng nói chung trên phương diện triết lý, tất 
cả mọi tông pháp Phật giáo đều phủ nhận thuyết ø/man cho rằng 
có ngã, có linh hồn trường tồn. Do đó mà nói thuyết vô ngã là nền 
tảng triết lý của tất cả mọi tông phái trong Phật Giáo. 

Pháp ấn thứ tư và cuối cùng, là niết bàn. Đây chính là sự tận 
diệt của khổ, vốn là một trạng thái an lạc vĩnh cữu. Tứ Pháp Ấn 
này là chung cho tất cả mọi tông phái Phật giáo. 

Các tôn giáo Ân Độ cô ngoài Phật giáo thường tin vào cái ngã, 
atman, một linh hồn trường tồn, tự sinh, độc lập với mọi thành 
phần thân tâm, thực tại của con người. Các giáo thuyết ngoài Phật 
giáo luôn tin vào một loại linh hồn [đắng tạo hóa| vĩnh cữu, khác 
biệt với các hợp thể thân và tâm. Phật giáo nói chung phủ nhận 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s>» 35 


khái niệm về ngã như trên, ngược lại nhấn mạnh về vô ngã, 
anafman. 

Thuyết vô ngã cũng có thê được hiểu ở một mức độ khác. Vô 
ngã phủ nhận khái niệm ngã là cái tôi làm chủ thân và tâm, mặc 
dù vẫn nằm trong thân tâm. Có một khuynh hướng chấp bám vào 
một cái tôi biệt lập như vậy, mặc dù cái tôi không hắn là tách lìa 
khỏi các hợp thể thân tâm, nhưng vẫn thấy là biệt lập. Khuynh 
hướng chấp vào cái tôi như vậy cũng được gọi là tin vào ngã. 
Phần lớn các tông phái Phật giáo phủ nhận cái ngã như vậy. 

Khi nói đến Tứ Pháp Ấn, vô ngã ở đây không nhất thiết phải là 
vô ngã như nói trong Phật giáo Đại thừa. Phật giáo nói chung phủ 
nhận mọi khái niệm về một cái ngã độc lập tách lìa năm khỏi các 
hợp thể thân tâm. Khái niệm về ngã [là đắng sáng tạo] độc lập, 
thường còn, độc nhất, cũng bị phủ nhận. Đây là nền tảng triết lý 
Phật giáo, phủ nhận cái gọi là ngã. Tuy vậy các tông phái Phật 
giáo lại có nhiều kiến giải khác nhau về ngã, về cái tôi. Có nơi cho 
rằng tổng hợp các uân chính là cái tôi. Có nơi lại cho rằng ý thức 
chính là cái tôi. 

Các tông phái Phật giáo nói chung đều công nhận rằng cái tôi 
tự nó là một khái niệm. Nhiều tông phái cho rằng bên dưới khái 
niệm này phải có một cái gì, một con người thật sự, nếu truy tìm 
thì rốt ráo sẽ tìm ra. Hoặc nhận diện cái tôi với dòng tâm thức, 
hoặc với ngũ uẫn. Như Duy thức tông cho rằng trong tâm thức có 
tạng thức, còn gọi là a lại da thức. Tất cả mọi tông phái này đều có 
một điểm giống nhau, đó là cho rằng cái tôi có thực thể, nếu tìm 
bên dưới tên gọi và khái niệm, sẽ tìm ra. Điều này cũng có nghĩa 
rằng các tông phái Phật giáo này không chấp nhận rằng cái tôi chỉ 
là một khái niệm, một tên gọi, hoàn toàn hiện hữu qua qui ước. 


36 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Ngược lại đi tìm một thực thể khách quan năm bên dưới danh từ 
và khái niệm. 

Riêng tông Trung quán, như ngài Nguyệt Xứng và ngài Phật 
Hộ, lại phủ nhận tất cả những điều nói trên. Trung quán tông nói 
rằng không cần phải tìm kiếm thực thê khách quan của cái tôi, của 
ngã, không cần phải tìm cho ra một thực tại khách quan có tự 
tánh, có chủ thể. Theo các ngài Nguyệt Xứng và Phật Hộ thì nhu 
cầu muốn tìm một nền tảng thực tại khách quan như vậy thật ra 
chỉ là khuynh hướng chấp bám vào một loại thực tại phóng đại. 
Ngài Nguyệt Xứng nói cách nhìn như vậy phát xuất từ tâm lý 
chấp sự vật có tự tánh. Nếu sự vật có tự tánh, thì như vậy sự vật 
cũng có một mức độ độc lập nào đó. Nếu độc lập, thì như vậy là 
trái ngược với bản tánh của sự vật, ngược với tánh duyên sinh của 
thế giới thực tại. Vì sự vật do nhân duyên kết hợp mà có, nên 
không thể có tự tánh, không thể hiện hữu một cách độc lập. Ngài 
Nguyệt Xứng phủ nhận mọi thực tại có tự tánh của con người. Cái 
tôi chỉ do danh từ và khái niệm mà thành. 

Nói như vậy không có nghĩa là cái tôi, cái ngã, không hiện 
hữu. Cái tôi, ngã, thật sự có hiện hữu, một hiện hữu mượn danh, 
do khái niệm thiết lập. Thiết lập dựa trên cơ sở lập danh, ví dụ 
như dựa trên hợp thể vật lý và tâm lý [ngũ uân]. Không phải là 
thân, không phải là thức, không phải là dòng tâm thức, cũng 
không phải là hợp thê của thân và tâm, tất cả đều không phải là cái 
tôi. Cái tôi là một điều lệ thuộc vào cơ sở lập danh này. 

Chứng được về vô ngã, cho dù không phải là chứng ngộ thâm 
sâu vi tế nhất mà chỉ ở mức độ thô lậu thấy cái tôi vốn không có 
thực thê khách quan, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ tạo tác dụng lớn 
lao trên đời sống tình cảm hàng ngày, sẽ lập tức chiết giải năng 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» 37 


lực của những trạng thái tâm thức hư vọng tạo tác. Trong Phật 
giáo Đại thừa, Duy thức tông và Trung quán tông, không những 
nói đến vô ngã liên quan đến con người [nhân vô ngã], mà còn nói 
đến vô ngã liên quan đến sự vật [pháp vô ngã]. Ví dụ như Duy 
thức tông, tông phái này cho rằng phần lớn nhận thức của chúng 
ta, đặc biệt là về thế giới vật lý bên ngoài, xét cho cùng chẳng có 
thực tại khách quan nảo cả. Chỉ toàn là phóng ảnh của tâm. Chứng 
ngộ được điều này là chứng được tánh không của cảnh. 

Sự vật thấy như có thật, nhưng thật ra không có hiện hữu 
khách quan mà chỉ là phóng ảnh của tâm. Có thê nói rằng sự vật 
bên ngoài chỉ là một sự nối dài của tâm chứ không làm gì có cảnh 
thật ở bên ngoài. Trong Duy thức tông có một hệ thống tư duy rất 
chỉ li phức tạp, cho rằng nhận thức về thế giới bên ngoài phát sinh 
từ phóng ảnh của tâm. Hệ tư duy này nói đến mười lăm loại phóng 
ảnh, phát sinh từ bốn loại chủng nghiệp, từ đó biến hiện thành 
thức. Thứ nhất là loại chủng nghiệp sinh ra nhận thức tương ưng. 
Ví dụ, khi gặp một vật gì màu xanh và ta thấy xanh, khả năng thấy 
được màu xanh đó, Duy thức tông nói là do việc đã làm trong quá 
khứ lưu ký chủng nghiệp lại trong dòng tâm thức. 

Duy thức tông còn cho rằng muốn ráp nói khái niệm màu xanh 
với vật thể màu xanh cũng phải nhờ một loại chủng nghiệp, gọi là 
"chủng nghiệp tạo khái niệm". Chủng nghiệp này lưu ký lại trên 
dòng tâm thức từ những việc đã làm trong quá khứ. Hãy thử xét 
tâm mình xem việc gì xảy ra khi thấy vật màu xanh. Không những 
ta thấy xanh, mà còn ráp nói khái niệm màu xanh với vật thể màu 
xanh. Hơn nữa, nếu xét cho kỹ, sẽ thấy ta có khuynh hướng cho 
rằng vật màu xanh đó có thật một cách khách quan, là thực thể mà 


„' 


khái niệm danh từ "màu xanh" ứng vào. Môi tương quan giữa 


danh từ khái niệm và vật thê thật ra chỉ là gán đặt. Không có chút 


38 << Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


hiện hữu khách quan nào nơi vật thê kia để ta có thể mang nó ra 
làm cơ sở lập danh. Thế nhưng chúng ta lại không thấy như vậy. 
Duy thức tông cho rằng đây chỉ là nhận thức sai lầm. 

Đó là lý do vì sao ta thấy có sự đối đãi giữa vật thể màu xanh 
và nhận thức màu xanh. Sự đối đãi này đến từ chủng nghiệp. Đây 
chính là gốc rễ của vòng quay vô minh. Vì nền tảng triết lý của 
Duy thức tông khi xét về thực tại khách quan là như vậy, cho nên 
đối với hệ kinh Bát nhã, Duy thức tông có kiến giải khác [với 
Trung quán tông]. Duy thức tông nói hệ kinh Bát Nhã không phải 
là kinh liễu nghĩa, trái lại cho rằng chìa khóa khai mở chân nghĩa 
của hệ kinh Bát Nhã năm ở thuyết ba tánh nói trong bộ Kinh Giải 
Thâm Mật [Samdhinrmocana Sutra, The Sufra Unraveling the 
T1houghr|. Ba tánh đó là tánh giả lập, tánh tùy thuộc và tánh viên 
thành. 

Duy thức tông cho rằng đọc hệ kinh Bát Nhã không thê hiểu 
theo nghĩa đen, vì hiểu theo nghĩa đen là rơi vào một loại đoạn 
kiến, phủ nhận toàn bộ mọi khái niệm về đặc tánh. Theo Duy thức 
tông, câu kinh vạn pháp giai không, vạn pháp không đặc tánh, 
phải được giải thích tùy từng trường hợp. Ví dụ trong khuôn khổ 
của tánh giả hợp, khi nói vạn pháp giai không cũng có nghĩa là nói 
vạn pháp tự nó không có tính chất đặc thù v.v... 

Duy thức tông cho rằng nhận thức về ngoại cảnh đều phát sinh 
từ chủng tử lưu ký trong dòng tâm thức. Chủng tử này có nhiều 
loại. Có loại chủng tử sinh ra nhận thức về vật thê, có loại chủng 
tử sinh ra nhận thức sai lầm v.v... Kinh luận Duy thức đưa ra 
nhiều phương pháp luận lý truy tìm chân lý rốt ráo, được gọi là 
"Bốn Cách" hay là "Bốn Giai Đoạn": truy tìm qua danh từ, qua so 
sánh, qua nhận diện hay là qua đặc tánh. Cuối cùng sẽ thấy nhận 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 39 


thức chấp ngoại cảnh có thực thể khách quan, rốt lại chỉ là hư 
VỌNnE. 

Chính cái thức chấp vào sự đối đãi giữa chủ thê và đối tượng 
là vô minh căn bản. Để diệt bỏ khái niệm đối đãi này, cần chứng 
ngộ sự đối đãi vốn không có. Nên Duy thức tông cho rằng không 
phân biệt đối đãi giữa chủ thể và đối tượng chính là chứng ngộ 
cao nhất về tánh không, là chân đề. 

Bắt kể tri kiến Duy thức tông có chính xác hay không, cách 
nhìn về ngoại cảnh như vậy chắc chắn có tác dụng trị liệu rất lớn, 
mang lại giải thoát bình an. Nghĩa là sau khi phủ nhận tất cả mọi 
khái niệm về linh hồn [hay thượng đế] trường tồn vĩnh cữu, ta 
quán chiếu thế giới ngoại cảnh để thấy rằng, xét cho cùng, đây 
chỉ là phóng ảnh của tâm. Thấy được như vậy, lập tức tâm sẽ thôi 
không còn chấp bám vào ngoại cảnh. Một khi thấy thế giới bên 
ngoài chỉ do tâm tạo mà có, tự nhiên mọi buộc thắt vào thế giới 
ngoại cảnh sẽ được nới lỏng. Không ai có thể chối cãi khả năng 
cởi thoát rất hiệu nghiệm của tri kiến Duy thức tông. 

Theo Trung quán tông thì vấn đề nằm ở chỗ Duy thức tông chỉ 
mới đi có phân nửa đoạn đường. Phủ nhận thực tại khách quan 
của ngoại cảnh, nhưng trong quá trình phủ nhận tính chất đối đãi 
giữa chủ thê và đối tượng thì Duy thức tông cuối cùng lại tăng bồi 
thêm hiện hữu của tâm thức, thấy tâm thức có thực thể. Theo 
Trung quán tông, nếu tin rằng tâm có thực thể, điều này cũng sẽ 
khiến mình bị buộc thắt, sẽ dẫn đến rất nhiều loại vọng tâm phiền 
não. 

Ngài Long Thọ không bao giờ trực tiếp nói rõ thế giới vật lý 
bên ngoài có thực tại khách quan hay không, cho nên Trung quán 
tông chia thành nhiều trường phái khác nhau. Luận về tri kiến của 
ngài Long Thọ, một trong những luận sư xuất hiện sớm nhất là 


40 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


ngài Thanh Biện, nói rằng không cần phải phủ nhận thực tại khách 
quan của thế giới ngoại cảnh. Mặc dù vạn pháp không hiện hữu 
độc lập, nhưng không cần phải phủ nhận hiện hữu khách quan của 
thế giới bên ngoài. 

Có một số hành giả Trung quán tông khác, như ngài Thiện Hải 
Tịch Hộ [Santaraksita] và ngài Liên Hoa Giới [Kamalasila], đồng 
ý với nhiều giáo thuyết của Duy thức tông. Hai vị này phủ nhận 
hiện hữu khách quan của ngoại cảnh, đồng thời phối hợp thuyết 
này vào với tri kiến Trung quán tông, nói rằng rốt lại thì cả chủ 
thể lẫn đối tượng đều không hiện hữu độc lập. Có nhiều kiến giải 
khác nhau như vậy trong Trung quán tông. 

Tuy nhiên cũng có cách trình bày về tri kiến của ngài Long 
Thọ khác hơn,, điển hình là các ngài Phật Hộ, Nguyệt Xứng và 
Tịch Thiên, trình bày tri kiến tánh không hoàn toàn khác với kiến 
giải Duy thức tông, kiến giải của ngài Thanh Biện, hay là kiến giải 
của hai ngài Thiện Hải Tịch Hộ và Liên Hoa Giới. Khác với Duy 
thức tông, vì Duy thức tông phân biệt giữa thế giới vật lý không 
thật, và thế giới tâm thức có thật. Ngài Phật Hộ, Nguyệt Xứng 
v.v... ngược lại phủ nhận điều này, với luận cứ như sau: Duy thức 
tông phủ nhận thế giới vật lý bên ngoài, vì thấy vật thể là do 
những nguyên tử cực vi bất khả phân tạo thành, thế nhưng mang 
những nguyên tử này ra quán sát, sẽ thấy [không có cái gọi là cực 
vi bất khả phân, dù nhỏ bao nhiêu cũng vẫn là tổ hợp của nhiều 
thành phần nhỏ hơn, vì thế] khái niệm về thế giới vật lý thực tại 
có khuynh hướng tan biến đi. Ngài Phật Hộ và Nguyệt Xứng nói 
rằng phải nên áp dụng phương pháp phân tích này vào với thế giới 
tâm thức. Mang tâm thức ra quán sát, sẽ thấy thành phần cấu tạo 
của dòng tâm thức chính là những điểm tâm thức nối liền trong 
thời gian. Khi mang dòng tâm thức ra quán sát như vậy, sẽ thấy 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 41 


[không có điểm tâm thức nào là sát na bất khả phân, vì vậy] chính 
khái niệm về tâm thức là điều không thể nắm bắt được. Vì lý do 
đó, khi quán xét về tánh không chăng cần phải phân biệt giữa 
ngoại cảnh và nội tâm. 

Trường phái của ngài Phật Hộ và ngài Nguyệt Xứng cũng 
khác với ngài Thanh Biện, vì ngài Thanh Biện cho rằng thế giới 
khách quan xét cho cùng vẫn có một mức độ có tự tánh, có thể 
dùng tâm thức nhận biết một cách đúng đắn. Trong khi đó ngài 
Phật Hộ và ngài Nguyệt Xứng phủ nhận điều này, cho rằng nhận 
thức của phàm phu luôn bị nhuốm bởi màu sắc có tự tánh. Chỉ khi 
nào đạt đến trạng thái siêu việt khái niệm, trực nhận tánh không, 
khi ấy tâm mới có khả năng vượt thoát ô nhiễm của vọng tâm. Vì 
vậy, ngài Nguyệt Xứng và ngài Phật Hộ nói rằng nhận thức dù hư 
vọng [đối với chân đế] cũng không nhất thiết phải là nhận thức sai 
lầm [đối với tục đế]. Vẫn có thể có được nhận thức đúng đắn 
trong lãnh vực của vọng tâm. 

Điều mà ngài Nguyệt Xứng và ngài Phật Hộ muốn nói ở đây, 
đó là hễ còn đi tìm đối tượng của nhận thức, hễ còn cảm thấy có 
một thực thê nào đó có hiện hữu khách quan ở "ngoài kia", thì vẫn 
còn chịu sự chỉ phối của tâm chấp ngã, tin vào hiện hữu chắc thật, 
độc lập, có tự tánh. Cần có cái nhìn đúng đắn về thực tại quI1 ước, 
đồng thời đừng tìm kiếm cơ sở rốt ráo nào cho thực tại này. Vẫn 
cần đến khả năng nhận thức khi sống trong thực tại qui ước [Tục 
đế]. nơi mà nhân quả, chủ thể đối tượng, vẫn được chấp nhận là 
những khái niệm tương đối. 

Có ít nhất là năm tầng tri kiến về tánh không, về vô ngã. Một, 
không là không có cái ngã trường tồn, độc nhất [thần ngã, khái 
niệm về thượng đề, đẳng sáng tạo v.v...|. Hai, không là không có 
cái tôi có thực thể. Ba, không là không có sự đối đãi giữa chủ thể 


42 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


và đối tượng. Bốn, không là không có thực tại có tự tánh tách lìa 
khỏi chủ thể nhận thức. Tri kiến tầng thứ năm là của Cụ Duyên 
Trung Quán, không là không hiện hữu có tự tánh. 

Khi nói về tánh vô ngã của thực tại, còn gọi là tánh không, thì 
tánh không như vậy có thể hiểu qua nhiều mức độ. Tôi vừa nêu 
lên năm tầng tri kiến về tánh không. Thử quan sát năm tầng tri 
kiến này, sẽ thấy mặc dù cả năm đều là tri kiến tánh không, thế 
nhưng có được tri kiến tánh không ở tầng thứ nhất vẫn chưa chắc 
thoát được khuynh hướng chấp vào một thực tại chắc thật. Ví dụ, 
tuy thấy không có một linh hồn làm chủ thể thường còn và độc 
lập, nhưng vẫn có thể tiếp tục tin rằng cái tôi có thực thể. Cho dù 
chứng được sự không có thực thể của cái tôi, vẫn có thể tiếp tục 
tin rằng thế giới vật lý khách quan hiện hữu có tự tánh. 

Nói như vậy cũng có nghĩa là dù chứng được tri kiến tánh 
không ở tầng thứ nhất, thứ hai hay thứ ba, cũng chưa chắc thoát 
được tâm chấp hiện hữu có tự tánh, vẫn chưa thể đoạn diệt chuỗi 
nhân quả triỀn miên phát sinh vọng tâm phiền não. Ngược lại, nếu 
chứng ngộ được tri kiến tánh không ở mức độ thứ năm, tánh 
không là không có tự tánh, và nêu tri kiến này luôn luôn hiển hiện 
linh động trong tâm, thì chăng còn cách nào, cũng chăng còn chỗ 
nảo, cho tâm chấp bám vào bất cứ một khái niệm hiện hữu có tự 
tánh nào phát sinh. Điều này cho thấy năm tầng tri kiến nói trên đi 
theo thứ tự từ thô đến tế. 

Dựa vào đâu để kết luận rằng sự vật không hiện hữu có tự 
tánh? Cứ hãy nhìn vào kinh nghiệm bản thân. Trong quan niệm 
ngây thơ của chúng ta về đời sống, dù là kinh nghiệm nội tại hay 
nhận thức về ngoại cảnh, chúng ta luôn có khuynh hướng tin rằng 
mọi sự đều có thực tại khách quan, như thể thật sự hiện hữu ở 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s>» 43 


"ngoài kia", có đó, rõ ràng hiển nhiên, chỉ cần đưa tay là trỏ ngay 
ra được. Nhưng đến khi quan sát kỹ lưỡng xem thật ra ở đó có gì, 
tự dưng mọi sự lại bắt đầu tan biến đi. 

Nói như vậy không có nghĩa là sự vật không có gì hiện hữu. 
Kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta khi sống trong thế giới này 
chính là bằng chứng cho thấy chúng ta hiện hữu, đồng thời tác 
động giữa bản thân mình và thế giới xung quanh là bằng chứng 
cho thấy thế giới xung quanh hiện hữu. Câu hỏi nằm ở chỗ, nếu sự 
vật xét theo kinh nghiệm thì rõ ràng là có hiện hữu, nhưng khi 
truy tìm chân tướng thì lại tìm không ra, vậy sự vật hiện hữu như 
thế nào đây? Chắc chắn không phải là hiện hữu trong một thực tại 
khách quan độc lập, vì vậy chỉ còn một cách duy nhất, đó là sự vật 
hiện hữu [qua duyên sinh| trên phương diện qui ước, trong thực 
tại mượn danh. 

Hiểu được rằng sự vật chỉ có thể có trong thực tại mượn danh 
rồi, tiếp theo, chú tâm vào [mối tương giao giữa] cái tôi và ngoại 
cảnh, sẽ thấy chúng ta không hề thấy chính mình và ngoại cảnh 
chỉ là mượn danh. Cứ quán xét như vậy, rồi sẽ đi đến kết luận 
rằng mặc dù bản thân và ngoại cảnh khi nhìn vào đều thấy giống 
như là có hiện hữu độc lập, thế nhưng thật ra cái thấy đó chỉ toàn 
là hư vọng. 

Kho tàng luận văn Trung quán tông có nói đến phương pháp 
quán "không tính chất đồng nhất hay dị biệt" để đi đến kết luận 
như trên. Quan sát phân tích theo phương pháp nảy sau một thời 
g1an sẽ thấy sự vật khăng định là không hiện hữu có tự tánh, rồi 
đến một lúc nào đó, sẽ biết được điều này một cách rõ ràng chắc 
chắn. Biết như vậy, qua một thời gian dài, tâm quen dần, đến một 
lúc nào đó có thê chứng được cảnh giới chân không, tựa như là sự 
vắng mặt, không có một cách rất đơn thuần. 


44 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Mặc dù tôi không nói rằng muốn chứng tánh không thì phải 
đạt chỉ [samatha], thế nhưng nếu không có chỉ thì cho dù có ngộ 
tánh không cũng chăng thê tiến xa. Sự thật là càng đoan chắc về 
tánh không là không thực tại có tự tánh thì lại càng thoát khỏi tâm 
chấp ngã, chấp pháp. Nhờ vậy tháo gỡ được ngục tù dựng xây 
bằng tâm chấp bám với lòng tham ái cùng đủ loại phản ứng tình 
cảm xáo trộn. 

Thêm nữa, nếu quan sát tính chất của vọng tâm phiền não, sẽ 
thấy bên dưới mọi cảm xúc bất thiện, bất kế là dục, ái hay sân hận 
v.v..., đu có sự chấp bám vào đối tượng. Bất cứ hiểu biết nào về 
tánh không cũng sẽ tạo tác dụng trực tiếp phá hủy vọng tâm. Hiểu 
được tánh không thì chặt đứt ngay từ gốc rễ tất cả mọi vọng tâm 
lầm chấp vào hiện hữu có tự tánh của đối tượng. Ngược lại, vì 
thiện tâm không bị ràng buộc trong khái niệm chấp bám, nên 
chứng tánh không không những không làm hư hại mà còn giúp 
cho thiện tâm càng thêm tăng trưởng. 

Vậy toàn bộ mọi quá trình tư duy suy nghĩ và tu chứng tánh 
không có sẽ làm hao mòn thực tại qui ước, thực tại của đời sống 
hàng ngày hay không? Lama Tông Khách Ba trong Ba Điểm Tỉnh 
Yếu của Đường Tu Giác Ngộ có nhắc nhở chúng ta một điều quan 
trọng rằng, nói chung mọi hệ phái tri kiến tánh không đều nói rằng 
nhờ thấy cảnh hiện mà tan đoạn kiến, nhờ thấy tánh không mà tan 
thường kiến. 

Ngài Phật Hộ thật sự đã tóm lược toàn bộ tri kiến Trung quán 
tông trong lời giải thích vì sao hiểu tánh không sẽ giúp chúng ta 
tin vào thực tại của thế giới qui ước, của đời sống hàng ngày. Ngài 
thâu kết tất cả mọi điểm tỉnh yếu nói trong câu kệ tuyệt diệu của 
ngài Long Thọ trong Trung Quán Luận: "Các pháp do duyên sinh, 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 45 


tôi nói đó là không, và cũng là giả danh [mượn danh|. Đây là 
trung đạo". Ngài Phật Hộ giải thích, nếu muốn hiểu đúng về tánh 
không thì phải hiểu qua nghĩa duyên sinh. Có mối tương quan mật 
thiết giữa duyên sinh và tánh không. Vì sự vật do duyên sinh ra, 
nên không hiện hữu có tự tánh. Vì sự vật không hiện hữu có tự 
tánh, nên ngay từ bản chất phải là đuyên sinh. Vậy duyên sinh và 
tánh không giống như hai khía cạnh của cùng một sự việc, như là 
cùng một việc nhìn từ hai hướng khác nhau. Vậy để hiểu về tánh 
không của ngài Long Thọ, ngài Phật Hộ đề nghị một phương pháp 
độc đáo: mang tánh không và duyên khởi đặt thành hai về ngang 
nhau. 

Một khi hiểu được như vậy thì chính sự thấy cảnh hiện sẽ làm 
tan thường kiến, và chính sự thấy tánh không sẽ làm tan đoạn 
kiến. Đây là quá trình đảo ngược so với các hệ phái khác. Vì cảnh 
hiện là thế giới ngoại cảnh nằm trong thực tại mượn danh, cho nên 
đã hiện thì không thê hiện hữu có tự tánh; và vì tánh không được 
hiểu là duyên sinh, cho nên đã là không thì nhất định phải có hiện 


hữu. 

Muốn biết sự vật có hiện hữu hay không, cần dựa vảo tiêu 
chuẩn nào đề xét đoán? Có ba tiêu chuẩn. Thứ nhất, hoặc sự vật 
ấy phải là đối tượng của nhận thức, hoặc tâm thức phải có khái 
niệm về vật Ấy. Thứ hai, tướng hiện của sự vật ấy không mâu 
thuẫn với nhận thức đúng đắn. Thứ ba, tướng hiện không tan biến 
đi khi truy tìm rốt ráo chân tướng của sự vật ẫy. 

Lấy ví dụ sừng thỏ. Chúng ta có thê có khái niệm về sừng thỏ 
[có tiêu chuẩn 1]: có thể tưởng tượng ra hình ảnh của sừng thỏ, có 
thể dùng ngôn từ để diễn tả. Khái niệm tuy có, nhưng không thể 
nói sừng thỏ là có thật, vì nhận thức đúng đắn biết "thỏ không có 
sừng" sẽ trực tiếp mâu thuẫn với khái niệm "có sừng thỏ" [thiếu 


46 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


tiêu chuẩn 2]. Tiêu chuẩn thứ ba cần thiết trong một vài trường 
hợp, như khi nói về tạng thức, hay a lại da thức, khái nệm về ngã 
này là tư tưởng được xác định qua quá trình tư duy [có tiêu chuẩn 
1 và 2|. Nếu tạng thức thật có, khi quán sát rốt ráo soi nhìn chân 
tướng, lẽ ra phải thấy rõ, thế nhưng thực tế lại không như vậy 
[thiếu tiêu chuẩn 3]. Chúng ta có thể dựa vào ba tiêu chuẩn này để 
thâm định sự vật có thật sự hiện hữu hay không. 

Đây là điểm đặc thù của ngài Nguyệt Xứng khi giải thích về 
chân tướng của sự vật, mặc dù phủ nhận mọi sắc thái hiện hữu có 
tự tánh, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng thực tại chân thật và thực tại 
hư vọng. Ví dụ, đối với sự khác biệt giữa người trong mơ và 
người trong đời sống thật, phải có một phương pháp phân biệt hai 
thực tại này. Đây chính là cốt tủy giáo pháp của ngài Nguyệt 
Xứng, giúp chúng ta hiểu về cảnh hiện, có thật, mà vẫn không cần 
phải tin vào bất cứ một thực tại có tự tánh nảo cả. 

Dựa vào nền tảng của trí tuệ thâm chứng tánh không, chúng ta 
có thê đạt giải thoát luân hồi nhờ phá bỏ vô minh căn bản và tâm 
hư vọng từ vô minh mà có, hoặc nếu bồ xung với tâm bồ đề thì sẽ 
có thê đạt được giác ngộ viên mãn nhờ thiền quán tánh không. 
Trong bài 8a Điểm Tỉnh Yếu của Đường Tu Giác Ngộ, Lama 
Tông Khách Ba kết thúc bằng lời thúc dục tuyệt vời như sau: 

"Bao giờ có được cái thấy đúng như sự thật 

Về ba điểm tinh yêu của đường tu, 

Khi ấy, con ơi, hãy tìm nơi thanh tịnh, 

Tỉnh tấn tu hành 

Mau chóng thành tựu mục tiêu cứu cánh." 


Đây là lời khuyên mà chúng ta cần phải nghe theo. 
[Hết thời thuyết pháp thứ ba.] 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 47 


Luận Trung Quán của ngài Long Thọ chủ yếu nói về tánh 
không. Ý nghĩa then chốt của tánh không là, như ngày hôm qua 
chúng ta có đã nói qua, tánh không phải được hiểu qua nghĩa 
duyên sinh. Trong lời tán dương đức Phật, mở đầu luận Trung 
Quán, ngài Long Thọ xưng tán đức Phật là người khéo giảng lý 
duyên khởi. Vì vậy, ngài Long Thọ xưng tán đức Phật là bậc thầy 
vô song. Lý duyên khởi đóng một vai trò rất quan trọng trong Phật 
giáo. 

Trong kinh Prafiyasamuipada, đức Phật nói rằng thấy tánh 
duyên khởi là thấy Pháp, thấy Như Lai, thấy Phật. Câu này có 
nghĩa là thấy được tánh duyên khởi là thấy được Pháp tánh ở 
nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ, hiểu lý duyên khởi trong nhân 
quả là hiểu Pháp tánh qua luật nhân quả, nhờ đó có thể xây dựng 
nền tảng cho đời sống giới hạnh thanh tịnh, và chánh kiến về nhân 
quả được xem là một mức độ chánh kiến về Pháp. 

Tuy nhiên, nếu hiểu ý nghĩa của duyên sinh ở một mức độ vi 
tế hơn, duyên sinh không phải chỉ là tùy thuộc vào nhân quả, mà 
còn tùy nơi chân tướng sự vật khởi sinh như thế nào trong những 
mối tương quan chăn chịt giữa sự gán danh, danh từ khái niệm 
v.v.... mức độ vi tế này của duyên sinh sẽ trực tiếp đưa ta đến với 
trí tuệ tánh không. Vì vậy sẽ chứng ngộ về Pháp tánh ở một mức 
độ thâm sâu hơn. 

Tathagafa nghĩa là Như Lai. Nếu nói quả vị Phật là trạng 
huống khái niệm phân biệt cùng mọi phàm trù đối đãi tan vào 
thanh tịnh, hoàn toàn tĩnh lặng hỉ lạc, thì như vậy có thê nói quả vỊị 
Phật là trạng huống đi vào Pháp thân. Như vậy Như lai là 


48 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Dharmakaya, là Pháp thân. Còn nếu hiểu Như Lai theo nghĩa đến 
chứ không theo nghĩa đi, thì Như lai là Rupakaya, là Sắc thân, hóa 
hiện từ Pháp thân. Vậy Như lai hay Phật có thể được hiểu qua cả 
hai nghĩa Pháp thân và Sắc thân. 

Duyên khởi ở mức độ phổ quát là nguyên lý cơ bản của mọi 
tông phái Phật giáo. Tuy vậy, nếu hiểu duyên khởi ở mức độ thâm 
sâu vi tế của tánh không, thì đây chính là nền tảng của Trung quán 
tông. Một vài người trong số quí vị ở đây có lẽ cảm thấy quen 
thuộc khi tôi nói rằng trên phương diện triết lý thì duyên khởi 
chính là chìa khóa của Phật Pháp và của tâm bắt hại trong Phật 
giáo. 

Giữ tâm bất hại đối với người xung quanh không phải vì Phật 
tử nói rằng làm việc ác là trái với ý Phật. Nguyên do chính đáng là 
vì mọi sự đều do nhân duyên mà sinh ra, và vì chúng ta luôn 
mong cầu hạnh phúc, chắng hề muốn khổ đau, cho nên phải triệt 
để tránh mọi nhân duyên tạo khổ, ngược lại cần tích tụ đầy đủ 
nhân duyên tạo hạnh phúc. Rốt lại lý duyên sinh vẫn là nền tảng 
cho thấy vì sao tu theo Phật giáo thì phải tránh mọi việc làm bạo 
động tác hại. 

Buổi lễ quán đảnh hôm nay là pháp quán đảnh Mạn thù, là vì 
đức Mạn Thù được xem là hiện thân của trí giác của chư Phật. 
Tham dự buỗi lễ này, nhận pháp quán đảnh này, sẽ tăng cường 
tiềm năng chứng ngộ tánh không và duyên khởi. Tôi sẽ bắt đầu 
pháp quán đảnh bằng nghi thức phát tâm bồ đề. Làm như vậy sẽ 
giúp chúng ta quyết tâm sông theo tâm bắt hại vị tha. 

Tôi nghĩ tôi cũng nên truyền giới ›asaka, giới cư sĩ. Đương 
nhiên có nhiều giới khác nhau. Đầy đủ ngũ giới có giới không sát 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s>» 49 


sinh, không trộm cắp, không dối láo về trình độ chứng ngộ của 
mình, không tà dâm và không uống rượu hay các chất độc được. 

Hôm qua, chúng ta có xem qua về ba môn vô lậu học [Giới, 
Định và Tuệ]. Giới chủ yếu là tự kiềm chế tất cả những thái độ bất 
xứng. Định là kềm chế tất cả những yếu tố nội tại khiến phát sinh 
ác nghiệp, vọng tâm v.v... Tuệ là điều tận diệt vọng tâm phiền não 
từ bên trong. Khi nói đến Tuệ vô lậu học, chủ yếu là nói đến Tuệ 
chứng tánh không [không tuệ]. Tuệ có khi bao gốm cả tuệ chứng 
thực tại vô thường, hay tuệ chứng cái tôi không thực thể. Tuệ vô 
lậu học chính là liều thuốc trực tiếp hóa giải phiền não vọng tâm. 

Có thể ví Giới Định Tuệ với vũ khí tên lửa. Đầu tên lửa là 
Tuệ. Quả tên lửa là Định, đây Tuệ phóng tới. Bệ phóng tên lửa, 
cần phải cực kỳ vững chắc, đó chính là Giới, là đời sống kỷ luật 
giới hạnh. Giới là nền tảng, là căn bản. 

Cụ thể khi tu, người tu bắt đầu bằng Giới. Đây là bước đầu 
tiên. Dựa vào nền tảng giữ giới thanh tịnh, người tu có thể xây 
dựng Định, là môn vô lậu học thứ hai. Mặc dù tu Tuệ đạt Tuệ tự 
nó không cần phải có Định, thế nhưng để Tuệ có thê trở nên toàn 
hảo, có khả phát huy năng lực thành liều thuốc trực tiếp hóa giải 
vọng tâm, thì cần phải có Định. Nhờ phối hợp Định và Tuệ, người 
tu có thê đạt tới cái gọi là vipasyana, tì bát xá na. Nhờ vào đó, 
người tu dùng năng lực của định đề thu nhiếp tâm mình. 

Mặc dù nói qui y Phật, Pháp, Tăng, thế nhưng đối tượng qui y 
trước tiên phải là Pháp, là Pháp Diệt. Diệt đế chính là Pháp, có 
nghĩa là sự tận diệt của tất cả ác pháp.Vậy khi qui y nơi Pháp, 
người tu phát chí nguyện muốn giữ giới hạnh thanh tịnh để có thể 
bước vào con đường tận diệt mọi ác nghiệp ô nhiễm của cả ba cửa 
thân khẩu ý. 


50 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Giới sắp được truyền thọ ở đây là ngũ giới, như đã nói lúc nãy. 
Quí vị hãy thấy đức Phật chính là bậc đạo sư chân chính của 
mình, bậc đại đạo sư. Trong quá khứ, lúc ban đầu, Phật cũng là 
phàm phu như chúng ta ngày nay, với tất cả mọi khuyết điểm của 
con người. Nhờ quá trình tu tập giữ giới, thanh tịnh hóa tâm, Phật 
trở thành bậc đại giác ngộ. Nay chúng ta đảnh lễ Phật, nguyện 
xem đức Phật là tắm gương sáng, nguyện noi theo gót chân Phật. 

Hai ngày vừa qua chúng ta nghe thuyết trình về giáo pháp của 
Phật. Ngày hôm nay hơi khác, hôm nay mới thật là truyền pháp. 
Hãy đảnh lễ thầy đây, thầy là người truyền giới cho quí vị. Câu 
tụng sẽ được đọc theo tiếng Phạn. 

Buddham saranam gacchami 

Dharmam saranam gacchami 

Sangham saranam gacchami 

Ngang đây, quí vị hãy phát nguyện chân thành để nhận giới 
mà quí vị muốn nhận. Tệ lắm thì cũng hãy nên nhận một giới, 
không sát sinh. Ít ra sẽ không phải đi ngồi tù. Mặc dù không sát 
sinh chủ yếu là không giết người, thế nhưng quí vị cũng nên cố 
gắng tránh giết súc vật. Là Phật tử, điều quan trong là phải có 
được phản ứng tự nhiên xem tất cả mọi loài khác đều là những 
sinh vật sống như chính mình. 

(đọc câu qui y tiếng Phạn 3 lần) 

Phải phát nguyện mạnh mẽ rằng "cũng như tất cả những bậc 
đại đạo sư trong thời quá khứ, các bậc A la hán, bồ tát đã từng 
sông đời sống giới hạnh thanh tịnh, con nguyện giữ giới, nguyện 
từ nay cho đến khi chết sẽ không bao giờ phạm giới." Phải từ 
trong tâm phát nên chí nguyện mãnh liệt đối với các giới mà mình 
thọ nhận. Quan trọng nhất là từ hôm nay trở đi, phải luôn ý thức 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> ŠĨ 


rằng mình đã trở thành một vị ›asaka, một Phật tử tại gia. Nếu bị 
muỗi cắn, phản ứng tự nhiên không phải là đưa tay ra đập nữa, mà 
phải là nhớ ngay rằng mình là một Phật tử giữ giới. 

Điều quan trọng là phải giữ chánh niệm và tỉnh giác. Mặc dù 
trong đời sống hàng ngày, chúng ta vẫn luôn tự nhiên có một mức 
độ chánh niệm và tỉnh giác nào đó, nhưng khi đã bước vào Phật 
đạo thì cần phải cố ý áp dụng chánh niệm và tỉnh giác. Hai điều 
này đến khi phát triển cao độ, người tu sẽ có khả năng chú tâm 
liên tục vào một đề mục chọn lựa. Mỗi khi tâm xao lãng, sẽ lập 
tức biết ngay. Phải có chánh niệm và tỉnh giác mới có thể phát 
triển tâm chỉ [samatha]. 

Khi tu chỉ, đến một lúc nào đó năng lực chú tâm của người tu 
sẽ mạnh đến nỗi có thể mang hết tâm mình đặt nơi một đề mục 
duy nhất, có khả năng quán chiếu sâu xa vào chân tánh của đề 
mục. Một khi đạt được tâm tịnh chỉ như vậy, có thể áp dụng tâm 
này để quán tánh không, khi ấy có thê đạt được cái được gọi là chỉ 
quán hợp nhất. 

Nói chung, tâm chỉ và chỉ quán hợp nhất không phải chỉ Phật 
giáo mới nói đến. Đây là phương pháp thường gặp trong các tôn 
giáo Ấn Độ cổ. Ví dụ các tông phái ngoài Phật giáo cũng nói rất 
sâu rộng về các tầng thiền và kinh nghiệm trong các cõi vô sắc. 
Điều khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, đó là khi tu 
chỉ quán hợp nhất thì Phật giáo chọn quán về tánh không. Nhờ 
vậy sự hợp nhất này mới có thể làm nhân đưa đến quả giải thoát 
luân hồi và quả giác ngộ viên mãn. 

Muốn trở thành nhân đưa đến quả giác ngộ viên mãn, tuệ cần 
phải đi chung với tâm bồ đề. Bây giờ tôi sẽ làm lễ phát tâm bô đề. 


52 4 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Hãy quán tưởng trước mặt mình là đức Phật, xung quanh là 
các vị đại bồ tát như đức Mạn Thù, đức Di lạc, cũng như các bậc 
đạo sư Ấn Độ như ngài Long Thọ, ngài Vô Trước. Vì dòng truyền 
thừa của tôi đến từ Phật giáo Tây Tạng, nên quí vị hãy quán tưởng 
các đắng đại đạo sư Tây Tạng trong quá khứ. Và vì ở đây có cộng 
đồng người Trung hoa, nên quí vị hãy quán tưởng các đắng đại 
đạo sư của dòng truyền thống Phật giáo Trung hoa. Hãy tưởng 
tượng xung quanh quí vị là tất cả chúng sinh. Hãy chú tâm vào 
chư Phật, chư bồ tát cùng chư đạo sư, khởi tín tâm mạnh mẽ nơi 
ấy, khởi tâm kính ngưỡng lòng từ bi vô lượng nơi ấy. Đồng thời, 
hãy huân dưỡng tín tâm hướng về giác ngộ mà chư Phật chư bồ tát 
đã vì bản thân mình và vì tất cả chúng sinh mà giác ngộ. Khởi tín 
tâm nơi sự thật của đường tu giác ngộ, nơi chân tánh của bồ đề. 
Tiếp theo hãy chú tâm đến bản thân và chúng sinh quanh mình, 
phát tâm từ bị, quan tâm cho chúng sinh quanh mình. Với cảm 
xúc mãnh liệt như vậy, ở tín tâm nơi chư Phật, chư bồ tát, chư đạo 
sư, cùng với lòng từ bi dành cho tất cả chúng sinh, hãy hành trì 
pháp Thất Chi Phổ Hiền. 

Pháp Thất Chi Phổ Hiền là đề thanh tịnh chướng nghiệp đồng 
thời tích tụ công đức thiện duyên. Thanh tịnh nghiệp chướng chủ 
yếu có nghĩa là vượt thoát chướng ngại. 

Bây giờ hãy đọc ba câu tụng phát tâm bồ đề. Câu thứ nhất là 
qui y Tam Bảo. Ở đây cách thức qui y có khác lệ thường một 
chút: qui y Pháp, không phải là "Pháp" ở bên ngoài, mà là "Pháp" 
có thể chứng ngộ được trong tâm. Nhờ thành tựu được Pháp trong 
tâm mà trở thành Tăng, và rồi thành tựu lớn nhất của tâm chính là 
Phật, đó là lúc chúng ta qui y Phật. Qui y nói như vậy chính là qui 
y nơi những chứng ngộ trong tương lai của bản thân, nơi Phật, 
Pháp và Tăng, mà ta hướng tới. 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» 53 


Câu thứ hai là để phát tâm bô đề. Ở đây, trong chúng hội này, 
trước sự hiện diện của chư Phật và chư bồ tát, chúng ta thỉnh 
nguyện chư Phật chư bồ tát chứng giám cho sự kiện lớn lao này: 
chúng ta vì chúng sinh mà phát tâm bồ đề. 

Câu thứ ba là lời hồi hướng. Đây là lời hướng nguyện tôi đắc 
ý nhất, là nguồn cảm hứng sâu đậm nhất của tôi. Khi đọc tụng ba 
câu này, hãy cảm thấy đã qui y Tam bảo thì bây giờ phải phát tâm 
bồ đề, vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nguyện cho tâm bồ đề phát 
khởi trong tôi. 

Với ước nguyện giải thoát 

Cho toàn thể chúng sinh, 

Tôi xin về nương dựa 

Nơi Phật, Pháp và Tăng 

Cho đến khi giác ngộ. 


Hôm nay tâm hướng về 

Từ bị và trí tuệ, 

Đối trước mười phương Phật, 
Tôi xin vì chúng sinh 
Nguyện phát tâm bô đề. 


Bao giờ không gian còn, 

Chúng sinh còn, 

Nguyện tôi còn ở lại, 

Xua tan khô nạn cõi thế gian. 

Nếu được, hãy phát nguyện mạnh mẽ là sẽ không bao giờ từ 
bỏ tâm nguyện can đảm vượt bực vừa mới phát khởi hôm nay. Lời 
tụng này đối với tôi vô cùng quan trọng, tôi vẫn hành trì đều đặn 
mỗi sáng. Câu tụng này có tác động rất lớn lên tâm trí tôi. 


54 << Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Ngang đây tôi xin giải thích ý nghĩa của câu tụng rất hay mà 
Phật tử Trung Hoa vẫn thường đọc tụng. Câu thứ nhất: "Nguyện 
tôi có khả năng diệt tam độc". Chúng ta trong mấy ngày vừa qua 
có đã nói đến tam độc này. Tam độc có nghĩa là Tham, Sân và Sỉ. 
Tam độc này, cùng mọi sự từ đó sinh ra, đều là kẻ thù chân chính, 
gây biết bao nhiêu là khốn khổ cho bản thân và cho người khác. 
Nên chúng ta phát nguyện thiết tha muốn thoát khỏi tam độc. 

Câu thứ hai: "Nguyện trí tuệ toàn hảo khai mở trong tôi." 
Điều này cho thấy chỉ phát nguyện diệt tam độc thôi không đủ. 
Cho dù chư Phật của cả ba thời quá khứ hiện tại và vị lai cùng 
chung sức lại cũng không thể xóa được tam độc trong tâm của quí 
VỊ. 

Câu thứ ba nói rằng, "Nguyện tôi có khả năng vượt thoát mọi 
chướng ngại'. Câu này là để thỉnh nguyện mọi chướng ngại ngăn 
che trí tuệ sẽ được dẹp bỏ hết, cho đến khi ánh sáng giác ngộ tỏa 
chiếu trong tâm. Có thể nói rằng câu tụng này dành chung cho cả 
tam thừa: thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. 

Câu thứ tư nói rằng, "Nguyện con vĩnh viễn bước theo hạnh 
bồ tát". Câu thứ tư này là lời nguyện, là tâm tư của Phật tử nhập 
Bồ tát đạo. Câu này cũng cho thấy ba câu nguyện trên không phải 
là lời nguyện vì bản thân mà cũng là vì hết thảy chúng sinh. 

Tinh túy của pháp tu phát tâm bồ đề đó chính là huân dưỡng ý 
nghĩ từ nay cho đến hết cuộc đời còn lại, điều quan trọng nhất là 
phải sống một đời sống có trái tim, không gây hại cho người khác. 
Một khi có được trái tim nồng ấm, thì thêm vào đó cần phải càng 
thông minh, càng trí tuệ, càng có khả năng thì lại càng tốt. 

Tiếp theo là lễ truyền pháp quán đảnh đức Mạn Thù. Đây là 
pháp tu Kim cang, mật tông. Đề có thê hành trì pháp tu mật tông, 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 55 


người tu cần phải nhận quán đảnh. Ở đây, vị nào chưa nhận pháp 
quán đảnh bao giờ, xin đừng tự quán tưởng chính mình là đức 
Mạn Thù, mà hãy quán tưởng đức Mạn Thù trụ ở trên đỉnh đầu 
của mình. 

Đâu là pháp tu Kim cang thừa? Trước đây chúng ta có nói qua 
về tầm quan trọng của sự hợp nhất giữa chỉ và quán. Trong giáo 
pháp Kim cang thừa có một pháp tu đặc biệt giúp người tu đạt 
được hợp nhất chỉ quán một cách nhanh chóng hữu hiệu. Chúng ta 
cũng có nói qua về hai thân Phật, là Pháp thân và Sắc thân. Pháp 
thân là hoàn thành tự lợi, và Sắc thân là hoàn thành lợi tha. Cũng 
như Phật là tổng hợp của cả hai thân Phật, cũng tương tự như hai 
thành phần trên đường tu giác ngộ, đưa tới thành tựu đạo quả. Hai 
thành phần này chính là hành trì tánh không để thành tựu Pháp 
thân, và hành trì phương tiện để thành tựu Sắc thân. 

Tinh túy của giáo pháp và hành trì của Đại thừa là sự kết hợp 
giữa trí tuệ tánh không và phương tiện tâm bồ đề. Trong kinh 
Phật, nói kết hợp phương tiện và trí tuệ có nghĩa là hai điều này 
hỗ trợ bổ xung cho nhau. Ví dụ tâm bồ đề có thể được dùng làm 
động cơ, làm chất xúc tác đưa đến chứng ngộ tánh không. Chứng 
ngộ tánh không sẽ càng thâm sâu nhờ có tâm từ bi hỗ trợ củng cô. 
Theo hiển tông thì chữ hợp nhất có nghĩa là hỗ trợ bổ xung cho 
nhau. 

Nếu có pháp tu nào có khả năng làm cho phương tiện và trí tuệ 
trở nên thuần nhất, không thê phân chia, thì pháp tu ấy mới thật là 
thâm sâu vi điệu. Kim cang thừa là phương pháp kết hợp phương 
tiện trí tuệ cực kỳ thâm sâu hữu hiệu. Trước hết, người tu thiền 
quán tánh không, tiếp theo, chứng ngộ về tánh không sẽ được 
quán tưởng thành thân đắng bồn tôn pháp chủ. Người tu khi ấy sẽ 
định tâm vào đắng pháp chủ và trực chứng tánh không nơi ấy. 


56 © Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Phương pháp kết hợp [phương tiện và trí tuệ] thâm sâu nhất nằm ở 
mật tông tối thượng du già. 

Nếu hiểu rõ về pháp tu mật tông rồi bước vào Kim cang thừa 
thì pháp tu này mới thật sự thâm sâu hữu hiệu. Có một vài đạo sư 
Tây Tạng trong quá khứ đã từng nhân mạnh ý nghĩa của giáo pháp 
Kim cang thừa qua biểu tượng chuông và chày Kim cang. Các 
thầy Tây Tạng nói rằng nếu sử dụng những pháp cụ này và hiểu rõ 
về ý nghĩa của chúng, hiểu rõ toàn bộ Kim cang thừa, thì khi tiếng 
chuông khi đánh lên sẽ có ý nghĩa rất thâm sâu. Nhưng nếu chỉ 
cầm chuông mà lắc thì lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay mấy con 
bò cũng có chuông đeo nơi cô và cũng có thể lắc chuông thật kêu. 

Tiếc thay có nhiều người chạy theo Kim cang thừa chỉ vì nghe 
nói Kim cang thừa là hay nhất, cao nhất, nhanh nhất, nên cứ hối 
hả chạy theo nhận pháp quán đảnh mà chăng hiểu rõ pháp tu này 
là tu như thế nào, có ý nghĩa ra sao. Làm như vậy thật sự có nguy 
cơ biến mình thành con bò lắc chuông. Chính Phật tử Tây Tạng 
cũng vậy, hễ nghe có pháp quán đảnh là mọi người vội vàng hăng 
hái chạy đến nhận pháp, nhưng nếu nghe nói có khóa giảng Phật 
Pháp thì họ lại nói, "Ô, thế à !". Có khi tôi lợi dụng điều này, 
tuyên bố sẽ truyền pháp Kalachakra, và thế là mọi người vội vàng 
chạy đến nhận pháp. Tôi cử hành pháp quán đảnh chót hết, làm rất 
nhanh, để dành thật nhiều thời gian thuyết giảng về những điểm 
trọng yếu trong Phật đạo. Như vậy họ phải ngồi nghe pháp. Đây là 
phương tiện thiện xảo của tôi. Tôi tưởng mình làm vậy đã là thông 
minh lắm rồi, thế nhưng có nhiều Phật tử lại còn thông minh hơn: 
họ đợi đến đúng ngày truyền pháp quán đảnh mới đến. 

Bây giờ quí vị hãy tưởng tượng đạo sư mang sắc tướng của 
đẳng Bồn Tôn Pháp Chủ Mạn Thù, da màu hoàng cam, tay phải 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù +> 57 


cầm gươm báu, tay trái cầm đóa sen, trên đóa sen là kinh Phật. 
Quí vị hãy quán tưởng đạo sư như thế. Trên đỉnh đầu của đạo sư — 
bây giờ là đỉnh đầu của đức Mạn Thù, hãy quán tưởng một đức 
Mạn Thù màu trắng: trên cô: đức Mạn Thù màu đỏ; nơi tim: đức 
Mạn Thù màu xanh biển. Quán tưởng một nơi có trọn vẹn cảnh 
giới mạn đà la cùng đức Mạn Thù giống như vậy. 

Trước tiên hãy hướng về đắng đạo sư mang sắc tướng của đức 
Mạn Thù, thỉnh nguyện thầy truyền cho pháp quán đảnh gia trì 
của đức Mạn Thù. Bây giờ hãy quán tưởng trước mặt mình là tất 
cả chư Phật, chư bồ tát, đứng giữa là đức Mạn Thù. Trước sự hiện 
diện của thánh chúng, hãy phát tâm qui y Tam bảo, thọ bồ tát giới, 
phát nguyện hành bồ tát hạnh. 

Trong số quí vị nơi đây, vị nào đã từng nhận pháp quán đảnh 
mật tông, bây giờ có thể quán tưởng chính mình mang sắc tướng 
của đức Mạn Thù. Nếu đây là lần đầu tiên nhận pháp quán đảnh 
thì phải quán tưởng đức Mạn Thù trụ trên đỉnh đầu mình. Ngang 
đây, mọi người suy nghĩ về thực chất của cái tôi. Chúng ta luôn có 
ý nghĩ về cái tôi, tôi như thế này, như thế kia. Bây giờ hãy thử suy 
nghĩa xem cái tôi ấy, thực ra là gì. Như hôm qua chúng ta có đã 
xem qua, chúng ta luôn nghĩ rằng có một cái gì đó gọi là ngã, là 
cái tôi, làm chủ các thành phần thân và tâm. Chúng ta vẫn thường 

ói "thân thể của tôi", "tâm thức của tôi", hay là "cảm xúc tình 
cảm của tôi" v.v... Chúng ta vẫn cho rằng có một cái tôi tách rời 
khỏi các hợp thê thân tâm cụ thể này. Tuy vậy, nếu bắt đầu truy 
tìm về cái tôi khác biệt với thân tâm, thì khái niệm này lại bắt đầu 
nhạt nhòa tan biến. 

Ngài Long Thọ nói trong Bảo Hành Vương Chính Luận [anh: 
Precious Garland, phạn: RanavaliJ rằng con người không phải là 
đất nước lửa gió, nhưng cũng không có con người nào nằm ngoài 


58 <© Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


bốn thành phần này. Ngài cũng nói rằng khái niệm về ngã khởi 
sinh từ tô hợp của các thành phần nói trên, ngoài ra không có cái 
tôi nào hiện hữu độc lập, có tự tánh. Ngài Long Thọ nói tiếp rằng 
cũng như cái tôi không thể tìm thấy bên trong hay bên ngoài các 
thành phần cấu tạo, tương tự như vậy, mỗi thành phần cầu tạo này 
cũng không có thực tại độc lập nào cả. Điều này có thể được áp 
dụng cho toản bộ mọi hiện tượng. 

Cho những người đã từng nhận pháp quán đảnh Kim cang 
thừa, hãy tưởng tượng ý thức hiểu tánh không mình vừa phát khởi 
trong tâm đó, bây giờ tan vào chân không và hoạt hiện thành sắc 
tướng chủng tự DHIH màu cam. Chủng tự này hoạt hiện thành 
đẳng Pháp Chủ Mạn Thù, da màu cam, tay phải cẦm gươm [trí 
tuệ] và tay trái cầm hoa sen với kinh Phật trên đó. Cho những 
người mới nhận pháp Kim cang thừa lần đầu tiên, sau khi quán 
niệm về tánh không, hãy quán tưởng đức Mạn Thù trên đỉnh đầu 
mình. 

Trên đỉnh đức Mạn Thù là đức Bất Động Phật (Akshobhya) 
màu xanh dương, với một mặt, hai tay, cầm chày Kim cang. Đức 
đạo sư cũng trong sắc tướng Đức Mạn Thù, từ giữa trái tim phóng 
ra luồng ánh sáng lớn, chạm vào trái tim của vị Pháp Chủ trong 
mạn đà la quán tưởng phía trước mặt. Từ trái tim của đắng Pháp 
Chủ trong mạn đà la, ánh sáng lớn tỏa ra, chiếu sáng khắp mười 
phương, mang về tất cả năng lực gia trì của mười phương Phật đà, 
Bồ tát, rồi quay trở về dưới dạng vô lượng hình ảnh Đức Mạn 
Thù, tan vào các lỗ chân lông trên thân thể quí vị. [Hãy tưởng 
tượng nhờ vậy nhận được lực gia trì thân nhiệm mầu của Đức 
Mạn Thù. | 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» 59 


Hãy quán tưởng chính mình là Đức Mạn Thù, nơi tim quán 
tưởng một bánh xe màu trắng có bốn chấu, đây là bánh xe trí tuệ. 
Ở giữa bánh xe là chủng tự DHIH. Bên phải chữ DHIH là chữ 
AH, bên trái là chữ OM. Trên bốn chấu bánh xe, nhìn từ phía 
trước mặt theo chiều kim đồng đồ, quán tưởng bốn chữ RA, PA, 
TSA [đọc là Dza] và NA. Bây giờ quán tưởng từ [bánh xe nơi] trái 
tim của đạo sư là một bánh xe trí tuệ y như vậy, [bay ra] tan vao 
nơi bánh xe ở nơi tim của quí vi. Hãy tưởng tượng nhờ vậy nhận 
được lực gia trì của minh chú và khẩu nhiệm mẫu của Đức Mạn 
Thù. Hãy đọc theo tôi câu minh chú OM AH RA PA TSA NA 
DHIH [đọc là Ôm A Ra Pa Dza Na Đi]. 

Trong yếu hầu quí vị, quán tưởng có chủng tử DHIH, nằm 
hướng đầu về phía sau. Chúng ta sẽ đọc 108 lần chữ DHIH, giữ 
trong một hơi thở, vừa đọc vừa quán tưởng từng chữ DHIH bé tí 
rớt xuống từ chủng tự DHIH nơi cổ, tan vào chữ DHIH nơi tim. 
Hãy tưởng tượng nhờ vậy mà tâm mình sắc bén sáng xuống, trí 
nhớ tăng cường. 

Quí vị phải phát nguyện trì tụng minh chú Mạn Thù, mỗi ngày 
một chuỗi nếu được, bằng không chí ít cũng phải mỗi ngày tụng 7 
hoặc 21 chú. Buổi lễ truyền pháp quán đảnh đức Mạn Thù đến 
đây là hoàn tất. Tôi nhận được pháp quán đảnh này từ sư phụ của 
tôi là thầy Tarthag Rinpoche, và sau đó lại nhận từ thầy Trijang 
Rinpocbe. 

[chấm dứt các thời thuyết pháp và truyền pháp của Đức Đalai 
Lamal 


ĐÓI THOẠI GIỮA ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM (SHENG 
YEN) VÀ ĐỨC ĐALAI LAMA 


Đại Sư Thánh Nghiêm: Lục Tổ Huệ Năng có lẽ là bậc thiền 
sư lỗi lạc nhất. Chứng ngộ đầu tiên của ngài xảy đến khi nghe đọc 
một câu kinh Kim Cương "hãy sinh cái tâm không trú ở đâu cả". 
Kinh Kim Cương chủ yếu dạy chúng ta hãy sinh cái tâm giác ngộ, 
cái tâm bồ đề, và tuyên thuyết về tánh không. 

Kinh Lăng Nghiêm cũng có tác dụng rất lớn đối với Thiền 
tông. Kinh này nói về Như Lai Tạng, về Chân Như, còn được gọi 
là Phật tánh. Khuyên chúng ta hãy tin rằng tất cả chúng sinh đều 
có Phật tánh. Nói cách khác, kinh này nói rằng tất cả chúng sinh 
đều có khả năng thành Phật. 

Lục tổ Huệ Năng dạy rằng để có thê kiến tánh, thành Phật, thì 
phải vượt thoát mọi ý tưởng đối đãi, đánh giá tốt xấu. Ngay lúc 
đó, ta sẽ có thê thấy được bản lai diện mục của mình, nói cách 
khác, thấy được thật sự mình là ai. 

Trong mẫu đối thoại giữa Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma và đệ tử là Nhị 
tổ Huệ Khả cũng có nghĩa tương tự. Một hôm Huệ Khả xin Bồ Đề 
Đạt Ma an tâm cho mình, Bồ Đề Đạt Ma không chỉ cách an tâm, 
mà lại nói "tâm động của ông đâu, đưa ra ta an cho." 

Thiền tông không có phương pháp tu đặc biệt, chỉ khuyến 
khích người tu quán xét thấu đáo cái tâm phiền não hư vọng. Pháp 
tu Phật giáo truyền thống vào thời Án Độ xưa đúng là rất khó, 
người tu phải tu theo phương pháp, ví dụ như quán ngũ triền cái, 
quán số tức, thiền tứ niệm xứ v.v... Còn Thiền tông thì lại dạy 
đừng nên phân tích, đừng vận dụng lý trí để truy tìm. Thiền tông 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 61 


ngược lại dạy cách đột nhiên xua tan tâm hư vọng bằng cách truy 
tìm tâm hư vọng. 

Bao giờ tự thân chứng được sự vắng mặt của tâm, khi ây tự 
nhiên sẽ thấy tánh không. Hơn nữa, để có thể chân chính tu theo 
thiền tông, người tu cần phải phát tâm bồ đề, thọ bồ tát giới. Nếu 
bản thân đạt giác ngộ thì mọi hành trạng đều không còn bị sắc 
tướng hình thái trói buộc. 

Trong thiền tông, đại định [samadhi| thật ra là một trạng thái 
tương ưng với tuệ giác tánh không. Thiền tông không nói đến 
hành trì chỉ quán theo trình tự tách lìa. Ngược lại, Thiền tông nhắn 
mạnh vào sự bộc phát của trí tuệ chứng tánh không. Khi người tu 
đạt đại trí tuệ thì đó cũng là đạt đại định. Nói cách khác, Thiền 
tông đặc biệt nhắn mạnh vào cả hai thành tựu định và tuệ. 

Đề bước vào đường tu, người tu cần có lòng tin chân thành nơi 
lời của đức Phật dạy, rằng chúng sinh đều có Phật Tánh, đều có 
khả năng thành Phật. Phái Tào Động - là một tông phái Thiền — 
dạy pháp tu thiền gọi là đơn thuần ngôi, ý thức mình đang ngồi, và 
ý thức sự vận hành của tâm. Một khi tâm đủ sáng, sẽ tách lìa khỏi 
mọi chấp bám nơi tứ đại, ngũ uẩn, tâm, thức, cùng mọi tâm 
vương, tâm sở. Ngay vào lúc đó, người tu sẽ trực diện với câu 
hỏi, "ta là a1?" 

Có một phương pháp dễ hơn, đó là khi đối đãi với ngoại cảnh, 
sự vật, mà nội tâm ý tưởng thế này hay thế kia, hãy đừng khởi 
niệm, đừng đánh giá, đừng chấp bám vào đó. Như vậy sẽ luôn 
thuận với chân tánh bồ đề. Thuận với trí tuệ tánh không thì ngay 
lúc ấy chính là giác ngộ. Tuy nhiên trạng thái này không phải là 
trạng thái tăm tối ủ lì như khi bị người ta đập lên đầu. 


62 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Trong Thiền tông, có khi sư phụ cầm gậy thình lình đánh đệ 
tử, hoặc thình lình lớn tiếng la mắng đệ tử. Làm như vậy chận 
đứng tâm hư vọng. Cho nên có nhiều người ngây thơ cho rằng 
"Ôi, vậy thì đạt giác ngộ quá dễ, chỉ cần kiếm người phang lên 
đầu là thoát mọi ý tưởng khái niệm". Ngừng hết phiền não và ý 
tưởng kiểu này, phải chăng là giác ngộ? Tôi không nghĩ như vậy. 
Bị sốc nặng thì đúng hơn. Tại sao? Vì điều này không thuận với 
chân tánh, không thuận với tuệ giác chứng tánh không. 

Dòng Lâm Tế có pháp tu Hua Tou, hỏi những câu hỏi như là, 
"Ai phiền não?" "Ai chấp bám?", "Ai có những thói quen xấu 
này?" "Ai?" "AIi?", cứ liên tục hỏi chính mình như vậy cho đến 
khi thoát mọi ý niệm phân tán. Khi ấy sư phụ giúp cho một cú có 
khi lại được việc. 

Những năm gần đây tôi có dẫn thân vào công tác xã hội mà tôi 
đặt tên là Xây Dựng Tịnh Độ Trên Cõi Địa Cầu. Chúng ta có thể 
làm được việc này nhờ thanh tịnh tâm mình. Tâm tịnh thì việc làm 
hành động đều tịnh. Việc làm tịnh thì tạo tác dụng thanh tịnh ở 
xung quanh. Được như vậy, thế gian sẽ trở thành tịnh độ. Đề 
thanh tịnh thì cần phải có tuệ giác tánh không. 

Nếu không làm được như vậy, chí ít phải thấy được phiền não 
trong mình, không để biến thành hành động, không để tác hại 
nhiều hơn. Thấy được phiền não thì sẽ có khả năng chế ngự và 
diệt bỏ phiền não. Thấy phiền não là sống thuận với tâm thanh 
tịnh. Lúc ban đầu sẽ thấy khó, nhưng đừng tuyệt vọng, đừng hối 
tiếc. Hễ thấy phiền não phát sinh thì lập tức thả ngay xuống. Có 
thể dùng pháp #„a Tou, hay pháp số tức [quán hơi thở] để mang 
tâm phiền não về lại trạng thánh quân bình, không dễ chao động. 
Được như vậy thì sống thuận với tịnh tâm. 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 63 


Một vị thiền sư ngày xưa có nói "một niệm thanh tịnh, niệm 
đó là Phật. Niệm niệm thanh tịnh, đó là thành Phật." Kinh Pháp 
Hoa [Saddharmapundarika] nói rằng nếu bước vào chùa mà có 
thể niệm Nam mô Phật, xưng tán Phật, thì đó là đạt quả vị Phật." 

Thường nói đức Phật có ba thân: Pháp thân, Báo thân và Hóa 
thân. Ta có thể nhìn thân mình mà tin tưởng rằng đây chính là hóa 
thân của Phật. Vậy sao không thấy mọi người trong thế giới này 
đều là Phật? Thế giới này chăng phải là xứ Phật hay sao? 

Đức Đalai Lama: Dĩ nhiên là ngay chính Lama Tông Khách 
Ba cũng chấp nhận khái niệm đốn ngộ, thế nhưng ngài cũng nói 
rằng cái mà chúng ta thấy có vẻ như là đốn ngộ thật ra là sự hội tụ 
của rất nhiều nhân duyên. Đến khi gặp chất xúc tác, hoát nhiên 
giải thoát.. 

Lama Tông Khách Ba lấy ví dụ từ trong kinh Phật. Chuyện kê 
câu chuyện của một quốc Vương Ấn Độ Trung thô nhận được 
phẩm vật quí giá từ một vị quốc vương miền xa. Quả tặng quá quí 
giá nên quốc vương không biết làm sao hồi đáp, mới đến hỏi Phật. 
Phật dạy hãy nên gửi tặng một bức tranh vẽ bánh xe luân hồi với 
mười hai chi duyên khởi kèm theo câu kệ giải thích ở bên dưới. 
Bức tranh được gửi đi, với lời nhắn gửi là phải long trọng tiếp đón 
phẩm vật này. Vị quốc vương kia rất tò mò khi nhận tin, tưng 
bừng mở hội đón tiếp phẩm vật. Đến khi mở quà, quốc vương 
kinh ngạc thấy bức tranh nhỏ. Vua mở tranh ra xem, đọc câu kệ 
giải thích về bánh xe luân hồi mười hai duyên khởi, hoát nhiên đại 
ngộ. Chứng ngộ xảy ra đột ngột chẳng nguyên do, chỉ nhờ xem 
tranh và đọc lời minh giải. 

Theo ngài Tông Khách Ba thì mặc dù sự kiện xảy ra đột ngột, 
nhưng vẫn do nhiều nhân duyên hội tụ. Thình lình chứng ngộ chỉ 
là vì có một điều gì thình lình xảy ra, làm chất xúc tác. 


64 << Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Trong giáo pháp Đại Viên Mãn [Dzogchen], đặc biệt là pháp 
tu thiền của Đại Viên Mãn, mặc dù không thể nói Đại Viên Mãn 
cũng dùng gậy như thiền sư Trung Hoa vừa kể cho chúng ta nghe, 
nhưng cũng có một phương pháp tương tự. Người tu hô lên chủng 
tự PHAT, khi âm thanh này được hét lớn, ngay lúc ấy chuỗi ý 
tưởng thình lình đoạn đứt, đưa đến một cảm giác đột xuất, được 
giải thích là vô cùng mầu nhiệm. Kinh nghiệm này siêu việt khái 
niệm, một trạng thái vắng bặt ý tưởng. 

Có một câu kệ được xem là của một vị đại thành tựu giả dòng 
Sakya, mặc dù có một vải sư phụ dòng Sakya vẫn tranh luận về 
tác giả của câu kệ này, nói rằng ở giữa những khe hở của dòng ý 
tưởng, kinh nghiệm chân như vẫn xảy ra đều đặn. Nói như vậy có 
nghĩa là khi thình lình la lớn chữ PHAT, và tiếp theo là hoát nhiên 
cảm nhận sự nhiệm mầu trong trạng thái siêu việt khái niệm này, 
đó là lúc trực chứng chân như. Xảy ra trong chớp nhoáng. 

Cho người [thiện| nghiệp đã thành thục chín mùi, sung mãn 
thiện căn công đức, mọi thiện duyên đều hội tụ đầy đủ, một người 
như vậy ngay lúc ấy có thê chứng được tánh không. Nói theo 
ngôn từ của Đại Viên Mãn, một khi hét lớn tiếng PHAT và có 
được cảm nhận nhiệm mầu nhờ cắt đứt chuỗi khái niệm ý tưởng, 
lúc ấy nếu hội đủ những yếu tố khác như là có được lực gia trì hộ 
niệm của bậc đạo sư, thì kinh nghiệm kia có thể chuyển thành 
kinh nghiệm trí giác. Đại Viên Mãn nói rằng khi tâm hiển lộ ánh 
sáng chân như, cảm giác nhiệm mẫu siêu việt khái niệm, người tu 
sẽ thấy toàn bộ cõi thế tan vào trong tánh không. 

Đại Sư Thánh Nghiêm: Người tu có thể duy trì trạng thái 
chân như chứng ngộ tánh không như vậy được bao lâu? Kinh 
nghiệm này có dần dần nhạt đi không? Người tu khi ấy có còn 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s> 65 


phiền não? Kinh nghiệm này tạo ảnh hưởng như thế nào đến giác 
ngủ của người ấy? 

Đức Đalai Lama: Khi Đại Viên Mãn nói đến tâm chân như, 
thì điều họ muốn nói đến đó là chân tánh của tâm thức, vậy hễ tâm 
thức còn liên tục thì tâm chân như vẫn sẽ liên tục. Hễ nước còn thì 
tánh trong của nước cũng còn. Nhiều khi nước bị vẫn đục nên 
không thể thấy chân tánh của nước là tánh trong. Muốn thấy tánh 
trong của nước, chỉ cần để lắng xuống. Tương tự như vậy, cho dù 
là nghĩ thiện hay nghĩ ác, cả hai đều là trạng thái của tâm và đều 
nằm trong bản tánh chân như. Xét trên phương diện tu chứng chân 
như thì nghĩ thiện hay nghĩ ác gì cũng đều là chướng ngại. Trọng 
tâm của pháp tu này là để cho tâm lắng xuống bằng cách ngưng 
khởi niệm, dù là niệm ác hay niệm lành, làm như vậy để chứng 
tâm chân như. 

Ở đây có rất nhiều điểm tương đồng với pháp tu đốn ngộ của 
Thiền tông. Khi chứng được tâm chân như thì đương nhiên điều 
này sẽ tác động mạnh mẽ đến nét linh hoạt của giấc mơ. Tuy vậy, 
pháp đón ngộ của Đại Viên Mãn đòi hỏi người tu phải trải qua quá 
trình tu sơ khởi. Thuật ngữ Đại Viên Mãn gọi là "tìm khuôn mặt 
thật của tâm băng cách quán sát chỗ xuất phát, chỗ trụ và chỗ về 
của tâm. Ở đây pháp quán này gần giống với Đại Thủ Ấn trong 
các pháp quán "mâu thuẫn [dilemma]" và "luận lý bốn gốc" của 
Trung Quán [the four-cornered logic |. 

Xin hỏi Lục Tổ Huệ Năng sống vào thế kỷ thứ mấy? 

Đại sư Thánh Nghiêm: Thế kỷ thứ tám. 

Đức Đalai Lama: Lý do tôi hỏi như vậy, là vì có một chút 
liên quan đến sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta biết 
rằng Lama Tông Khách Ba là một trong những vị chỉ trích kịch 


66 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


liệt pháp đốn ngộ thiền tông Tây Tạng. Tuy vậy, vào thế kỷ thứ 
tám dưới thời vua Trisong Deutsen, ở tu viện Samye, nếu nhìn vào 
bản đồ sẽ thấy có nhiều biệt viện dành cho nhiều tông phái khác 
nhau. Có một dãy dành cho người tu Kim cang thừa, một dãy 
dành cho các bậc dịch giả và cũng có một dãy gọi là "Thiền Xứ", 
là nơi dành cho thiền tông. Đây là biệt viện dành cho các đại sư 
Trung Hoa. Chúng ta đang nói về thế kỷ thứ tám, thời điểm tu 
viện $ømye được xây cất. Và đây cũng là thời gian mà hai vị đại 
sư Ấn Độ là ngài Thiện Hải Tịch Hộ và ngài Liên Hoa Giới đang 
hoằng pháp tại Tây Tạng. 

Tôi nghĩ nếu ngài Thiện Hải Tịch Hộ dành hăn một biệt viện 
dành cho các đại sư Trung Hoa Thiền tông, như vậy cũng có nghĩa 
là ngài Thiện Hải Tịch Hộ rất hoan nghênh và mặc nhiên thừa 
nhận giá trị quan trọng của Thiền tông Trung Hoa trong sự phát 
triển của Phật giáo. Tuy vậy, đến thời ngài Liên Hoa Giới, đệ tử 
của ngài Thiện Hải Tịch Hộ, thì dường như có một số đệ tử Thiền 
tông lại tu khác hơn một chút, nhăm đến sự tuyệt diệt tâm niệm, 
không phải chỉ trong một pháp tu đặc biệt mà là nói chung, diệt 
niệm trở thành gần như một cơ sở triết lý tuyệt đối, đoạn diệt mọi 
tư duy suy nghĩ. Đây là khuynh hướng tu mà ngài Liên Hoa Giới 
phản bác. Thiền tông ở Tây Tạng có vẻ như chia thành hai kiến 
giải khác nhau. 

Đại sư Thánh Nghiêm khi nãy có nhắc đến một loại kinh 
nghiệm về tánh không, người tu an trụ trong chứng ngộ này một 
cách không gián đoạn. Kinh nghiệm chứng ngộ như vậy chỉ có thể 
xảy ra ở giai đoạn tu tập cao hơn nhiều lắm. Muốn được như vậy, 
người tu phải có khả năng điều khiển cả hai loại kinh nghiệm 
nhập định và chứng không [định và tuệ|. Trước khi đạt giác ngộ 
viên mãn, định và tuệ luôn xen kẽ với nhau. Chỉ khi nào đạt vô 


Cảnh Giới Đức Mạn Thù s» 67 


thượng bồ đề mới có khả năng đồng loạt hiện hành định tuệ. Nói 
như vậy, khả năng từ trong định mà trực chứng tánh không, niệm 
trước niệm sau liên tục không gián đoạn, việc như vậy chỉ có thể 
xảy ra khi đã thành tựu quả vị Phật. 

Đại Sư Thánh Nghiêm: Trạng thái giác ngộ viên mãn không 
phải là trạng thái chấm dứt phiền não, mà là trạng thái không bao 
giờ còn hoài nghi về Phật Pháp. Người đạt giác ngộ viên mãn có 
thể vẫn còn phiền não, nhưng không để phiền não tác động thành 
lời nói hành động. Không thoát được mọi phiền não, nhưng thấy 
rõ đường tu mình phải theo. 

Thiền tông không nói đến quá trình tu định theo phương pháp 
tuần tự. Bản thân tôi tuy có học và có chút kinh nghiệm, thế 
nhưng kinh nghiệm kiến tánh vẫn quan trọng hơn. Đây là một tên 
khác của giác ngộ. Như nếm vị của nước, đó là điều mình phải tự 
nêm tự biết. Kinh nghiệm về tánh không cũng vậy. Phải tự thân 
chứng lấy, nếu không chẳng bao giờ có thê biết được. Cho đù có 
nghe nói thì cũng chỉ vậy thôi. Giác ngộ viên mãn thì khác với 
kiến tánh, là vì kiến tánh rồi vẫn có thể rơi về lại với tâm thế tục, 
và vẫn không biết được phiền não vọng tâm phát sinh ra sao, hiện 
ra như thế nào. Còn giác ngộ viên mãn rồi thì lúc nào cũng ý thức 
được hoạt động của phiền não. Tâm của người giác ngộ vô cùng 
sáng. 

Đức Đalai Lama: Điều tôi thấy có vẻ như chính xác, đó là 
như trong kinh Phật có nói, người tu khi trực chứng tánh không thì 
kinh nghiệm trực chứng này khác với kinh nghiệm có nhờ hiểu 
biết kiến thức. Tánh không vượt ra khỏi lãnh vực của chữ nghĩa, 
ngôn từ, ý tưởng, không thể diễn tả, không thể nghĩ bàn. Kinh 
nghiệm trực chứng của hành giả thì không thể nào dùng lời để mà 
diễn tả được. 


68 <2 Cảnh Giới Đức Mạn Thù 


Tôi muốn nhắc lại về công tác xã hội mà đại sư Thánh 
Nghiêm lúc nãy có nhắc đến: xây dựng xã hội và môi trường sống 
thanh tịnh, khởi từ sự thanh tịnh hóa tâm thức của từng cá nhân. 
Tôi thấy đây là một khích lệ đối với tôi, vì bản thân tôi cũng luôn 
nghĩ như vậy. Giải thoát khổ đau sinh tử luân hồi vẫn thấy giống 
như là chuyện của từng cá nhân. Trên lãnh vực cộng đồng xã hội, 
điều quan trọng hơn có lẽ là phải cố gắng xây dựng một niết bàn, 
một xã hội với ít hận thù, giận dữ, ganh ghen. Đây mới chính là 
điểm gặp gỡ của nhiều tự tưởng. Nếu trong tương lai có thể có 
những trao đổi luận thảo như thế này, nhất là về tánh không, ở 
ngay trên Núi Ngũ Hành Sơn ở Trung Hoa, thì thật quá tuyệt diệu. 


[Bài giảng chấm dứt ở đây] 
Mọi sai sót là của người dịch 


Mọi công đức xin hồi hướng pháp giới 


chúng sinh 


